BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


MS Việt „ 


Ï NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMỆ 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYỄN MINH THUYẾT (Chủ biên) 
NGUYỄN THỊ HẠNH - NGUYỄN TRẠI - TRẦN HOÀNG TUÝ 


IV... "mrix^A 
Tiếng Việt 
TẬP HAI 
(Tới bỏn lần thứ mười một) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Kí hiệu đứng trong sách. 


CHỦ THÍCH VÀ GIẢI NGHĨA 
CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP. 
MẪU VÀ VÍ DỤ 


BÀI TẬP LỰA CHỌN 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam -_ Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-2014/CXB/72-1062/GD. Mã số : 1H202T4 


BỒN MÙA 


&r 
_— Täedø ⁄# Chuyện bốn mùa 


1. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp 
nhau. Đông cầm tay Xuân, bảo : 

- Chị là người sung sướng nhất đấy ! Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn 
cây nào cũng đâm chối nảy lộc. 


4 


Xuân nói : 

- Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. 
Gó em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè 

Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào : 

- Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có 
vườn bưởi chín vàng, có đêm trãng rằm rước đèn, phá cỗ... 

Đông, giọng buồn buồn : 

- Chỉ có em là chẳng ai yêu. 

Thu đặt tay lên vai Đồng, thủ thi 

- Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong 
chăn. Sao lại có người không thích em được 2 

2. Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà Đất đã đến bên cạnh 
từ lúc nào. Bà vui vẻ góp chuyện : 

- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho 
trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày 
tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được ! Cháu có công ấp ủ 
mầm sống để xuân về cây cối đâm chổi nảy lộc. Các cháu đều có ích, 
đều đáng yêu. 


Theo TỪ NGUYÊN TĨNH 


- Đâm chổi nảy lộc : mọc ra những mầm non, lá non. 

- Đơm: nảy ra. 

- Bập bùng : ngọn lửa cháy mạnh, khi bốc cao, khi hạ thấp. 
~ Tựu trường : cùng đến trường để mở đầu năm học 


@® 1. Bốn nàng tiên trong truyện tượng trung cho những mùa nào 
trong năm ? 
2. Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay : 
a) Theo lời của nàng Đông. 
b) Theo lời của bà Đất. 
3. Mùa hạ, mùa thu, mùa đông có gì hay ? 
4. Em thích nhất mùa nào ? Vì sao 2 


Kể chuyện. 
1. Dựa vào các tranh sau, kể lại đoạn 1 Chuyện bốn mùa : 


Hạ tình nghịch xen vào... "Thu đật tay lên vai Đông... 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


3. Dựng lại câu chuyện trên theo các vai : người dẫn chuyện, Xuân, Hạ, Thu, 
Đông, bà Đất. 


§ 


Chính tỏ. H4 


1. Tập chép : Chuyện bốn mùa (tù Xuân làm cho... đến đâm chổi nảy lộc. ) 
(?) _ Tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính tả. 
(2). a) Điền vào chỗ trồng I hay n ? 
~ (Trăng) Mồng một ...ưỡi trai, 
Mồng hai la. 
- Đêm tháng ...ãm chua ...ầm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối 
Tục ngữ 
b) Ghi vào những chữ in đậm đấu hỏi hay dấu ngã ? 
~ Kiến cánh vỡ fô bay ra 
Bao táp mưa sa gần tới. 


- Muốn cho lúa nay bông to 
Cày sâu, bừa kí, phân gio cho nhiều. 


Tục ngữ 
(3). Tìm trong Chuyện bốn mùa : 
a) 2 chữ bắt đầu bằng f, 2 chữ bắt đầu bằng n. 
b) 2 chữ có dấu hỏi, 2 chữ có dấu ngã. 


@ : 
_— Tếp dọc -#ề- Lá thư nhảm địa chỉ 


Mai dang giúp mẹ treo tranh Tết, 
chợt nghe tiếng báo đưa thư : 

- Nhà 88 có thư nhé ! 

Cẩm phong thư trên tay, Mai 
ngạc nhiên : 

- Mẹ ơi, nhà mình có ai tên là 
Tường không nhỉ 2 

Mẹ dùng tay : 
- Nhà chí có ba người, làm gì còn ai tên là Tường nữa I 
- Nhưng đúng là thư gửi cho nhà mình mà. 


Mẹ cầm phong thư xem rồi bảo : 

- Có lẽ người gửi đã ghi nhầm số nhà. Con đừng bóc thu, để trả lại 
bưu điện. À, hay là con đi hỏi bác Nga xem bác có biết ai là Tường 
không, chuyển giúp cho họ. 

Cầm lá thư đi, Mai thầm mong bác tổ trưởng biết ông Tường để lá thư. 
này không phải vòng về Hải Phòng xa xôi nữa. 

HÀO MINH. 


(Œ)____ - Buwđin: cơ quan phụ trách việc chuyển thư, điện báo, điện thoại,... 


(@)___..1- Nhận được phong thu, Mai ngạc nhiên về điều gì ? 
2. Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường ? 
3. Trên phong bì thư cẩn ghỉ những gì ? Ghi như vậy để làm gì ? 


Luyện tử và câu 


. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đồng. 
bất đầu! từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào. 


2. Xếp các ý sau vào bảng cho dúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa : 
a) Cho trái ngọt, hoa thơm 
b) Làm cho cây lá tươi tốt 
e) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường 
d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chối nảy lộc 
ø) Làm cho trời xanh cao 


3. Trả lời các câu hỏi sau : 
~ Khi nào học sinh được nghỉ hè 2 
- Khi nào học sinh tựu trường ? 
~ Mẹ thường khen em khi nào ? : 
~ Ở trường, em vui nhất khi nào ? _.M: Ở trường, em vui nhất khi được 
điểm tốt. 


1. Viết chữ hoa : 


đ* 


2. Viết ứng dụng : Phong cảnh hấp dẫn. 


1 


các lÑ) 


Thứ Trung thú 


(Tríh) 


Mỗi năm, đến Tết Trung thu, Bác càng nhớ các cháu. 

Các cháu gửi thư cho Bác nhiều lắm, Bác rất vui. Nhưng vì Bác 
bận quá, không trả lời riêng cho từng cháu được. Nhân dịp Tết 
Trung thu, Bác gửi các cháu thư này : 

Ai yêu các nhi đồng. 
Bằng Bác Hồ Chí Minh ? 
Tính các cháu ngoan ngoãn, 
Mặt các cháu xinh xinh. 
Mong các cháu cố gắng 
Thi đua học và hành. 
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Tuỳ theo sức của mình, 
Để tham gia kháng chiến, 
Để gìn giữ hoà bình. 

Các cháu hãy xứng đáng 
Cháu Bác Hổ Chí Minh. 


Hôn các cháu. 
"HỒ CHÍ MINH 


~ Trung thu : rằm tháng tám âm lịch, một ngày Tết của thiểu nhỉ. 

~ Thí địa : cùng nhau cố gắng làm việc, học tập đạt kết quả tốt nhất. 
- Hành : làm theo điều đã học. 

- Kháng chiến : chiến đấu chống quân xâm lược. 

- Hoà bình : yên vui, không có giặc. 


1. Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai ? 

2. Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhỉ ? 
3. Bác khuyên các em làm những điều gì 

4. Học thuộc lòng bài thơ trong Thư Trung thu. 


Chính tỏ h4 


1. Nghe - viết : Thư Trung thu (12 dòng thơ trong bài) 
® - Bài thơ của Bác Hổ có những từ xưng hô nào ? 
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 
(2). Viết tên các vật : 
a) Chữ hay chữ n? 


- 99% 


b) Dấu hỏi hay dấu ngã ? 


(3). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 
a) - (năng, lăng) : .. lễ ,... nể 
- (no, l0) : lắng , — đối 


b) - (đổ, đỗ) : thị .., ... rác 
- (giả, giã) :.... vờ (đò),..... gạo 


Tập làm văn. Ai 


'1, Theo em, các bạn học sinh trong hai bức tranh dưới đây sẽ đáp lại thế nào 2 


Chị tên là Hương. 
Chị được cử phụ trách 


2. Có một người lạ đến nhà em, gõ cửa và tự giới thiệu : "Chú là bạn bố cháu. 
Chú đến thắm bố mẹ cháu.” Em sẽ nói thế nào : 
a) Nếu bố mẹ em có nhà ? 
b) Nếu bố mẹ em đi vắng ? 


Lai 


Viết lời đáp của Nam vào vở : 

- Chào cháu. 

- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không ? 

- Tết quá, Cô là mẹ bạn Sơn đây. 

- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học. 


1ê 


Tập đọc Lu 
Ông Mạnh tháng Thần Gió 


1. Ngày xua, loài người chưa biết làm nhà, phải ở hang núi. Về sau, 
nhiều người về đồng bằng và ven biển sinh sống. Đây là nơi Thần Gió 
hoành hành. 


2. Một hôm, Thần Gió gặp một người tên là Mạnh. Thần xö ông Mạnh 
ngã lăn quay. Ông lồm cồm bò dậy, nổi giận, quát : 

- Thật độc ác ! 

Thần Gió bay đi với tiếng cười ngạo nghễ. 

3. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà. 
Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi 
nhà thật vững chãi. Ông đãn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những 
viên đá thật to làm tường. 

4. Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét ; 

- Mỡở cửa ra I 

- Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào. 

Sáng hôm sau, mặt trời lên, ông Mạnh mở cửa, thấy cây cối xung 
quanh để rạp. Rõ ràng đêm qua Thần Gió đã giận dũ, lồng lộn mà 
không thổ xô đồ ngôi nhà. 

5. Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh, vẻ ăn nãn. Ông 
Mạnh an ủi và mời Thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, Thần Gió thường 
đến thấm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và 
hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. 


Phỏng theo A-NHŨNG. 
(Hoàng Ánh đích) 


@ - Đồng bằng : vùng đất rộng, bằng phẳng. 
- Hoành hành : làm nhiều điều ngang ngược trên khắp một vùng 
rộng, không kiêng nề ai. 
- Ngạo nghễ : coi thường tất cả. 
- Vũng chãi : chắc chắn, khó bị lung lay. 
- Đẫn : chặt. 
- An nãn : hối hận về lỗi lầm của mình. 


(@____. 1. Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận ? 
2. Kể việc làm của ông Mạnh chống lại Thần Gió. 
3. Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay ? 
4. Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình ? 
5. Ông Mạnh tượng trưng cho ai ? Thần Gió tượng trưng cho cái gì ? 


Kế chuyện 8#. 


1. Xếp lại thứ tự các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Ông Wạnh 
thắng Thần Gió : 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 
3. Đặt tên khác cho câu chuyện. 
M: Ông Mạnh và Thần Gió. 


Chính tỏ 


1. Nghe - vi 
Gió 


Gió ở rất xa, rất rất xa, 

Gió thích chơi thân với mọi nhà 
Gió cù khe khẽ anh mèo mướp 
Rủ đàn ong mật đến thăm hoa. 


Gió đưa những cánh diều bay bổng 
Gió ru cái ngủ đến la đà 

Hình như gió cũng thèm ăn quả 
Hết trèo cây bưởi lại trèo na... 


'NGÕ VĂN PHỦ 
@)_ Tìm các chữ bắt đầu bằng r, gị, đ (hoặc oáo chữ có đấu hỏi, dấu 
ngã) trong bài chính tả 


(2). Điền vào chỗ trống : 


a) shay x? - 
-hoa ..en,  ..en lẫn 
- hoa. ... úng, 

b) lết hay iêc ? 
- làm v.„ , bữa tụ 
- thời t..., thương 


(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng có âm ø hay âm x, có nghĩa như sau : 
- Mùa đầu tiên trong bốn mùa 
- Giọt nước đọng trên lá buổi sớm. 
b) Chứa tiếng có vần iêc hay vấn iết, có nghĩa như sau : 
- Nước chảy rất mạnh. 
- Tai nghe rất kém 


Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng 
vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chổi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra. 
hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn 
cây lại đẩy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè 
nhanh nhảu. Những chú khướu lám điều. Những anh chào mào đồm 
dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong 
trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận 
trắng, biết nở cuối đồng để báo trước mùa xuân tới. 

NGUYÊN KIÊN 


(Ä) ___ - Mãn: loài cây có hoa trắng, quả mâu nâu, vàng hay xanh nhạt, ăn 
có vị ngọt hoặc chua. 

- Nổng nàn : ý nói toä mùi thơm đậm đà, dễ chịu. 

~ Khướu : loài chim đuôi dài, lông màu đen, hay hót. 

- Đỏm dáng : đẹp bề ngoài, có vẻ chải chuốt. 

- Trầm ngâm : có dáng lặng lẽ như đang suy nghĩ. 


® 1. Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ? 
2. Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến. 
3. Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được : 
a) Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân. 
b) Vẻ riêng của mỗi loài chim. 


Luyện lừ và câu. 
1. Chọn những từ ngữ thích họp trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa 
(nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phủn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) : 
- Mùa xuân : ~ Mùa thu : 
- Mùa hạ - Mùa đông : 
2. Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác 
(bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...) : 


a) Khi nào lớp bạn đi thảm viện bảo tàng ? 
b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ? 

c) Bạn làm bài tập này khi nào ? 

d) Bạn gặp cõ giáo khi nào 


ị; Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng? 
ˆ Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ? 


3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than đề điền vào ô trống ? 
a) Ông Mạnh nổi giận, quát 
- Thật độc ác 
b) Đêm ấy, Thần Gió lại đốn đập cửa, thét : 
- Mỏ cửa ra 
- Không _ Sáng mai la sẽ mở cửa mời ông vào 


Tộp viết 


1. Viết chữ hoa 


2. Viết ứng dụng : Quê hương tươi đẹp, 
18 


Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước nổi, không gọi là mùa nước 
lũ, vì nước lên hiển hoà. Nước mỗi ngày một dâng lên. Mưa dầm dễ, 
mưa sướt mướt ngày này qua ngày khác. 

Rồi đến rằm tháng bảy. "Rầm tháng bảy nước nhảy lên bờ”. Dòng 
sông Cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ. Nước trong ao hổ, trong đồng 
ruộng của mùa mưa hoà lẫn với nước dòng sông Cửu Long. 

Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh 
mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, 
từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu. 


Theo NRUYẾN (IUANG SÁNG 


() ____ - Lữ: nước từ nguồn về, dâng cao nhanh và mạnh. 
- Hiển hoà : (nước lên) từ từ, không dữ dội. 
~ Củu Long : sông tù Trung Quốc, chảy qua Lào, Cam-pu-chia vào 
miền Nam nước ta. 
- Phủ sa : đất, cát nhỏ, mịn cuốn trôi theo dòng sông hoặc lắng đọng 
lại ở bờ sông, bãi bồi. 


18 


1. Em hiểu thế nào là mùa nước nổi ? 
2. Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào ? 
3. Tìm một vài hình ảnh về mùa nước nổi được tả trong bài. 


Chính tỏ 
1. Nghe - viết 


Cơn mưa nảo lạ thế 
Thoáng qua rồi tạnh ngay 
Em về nhà hỏi mẹ 


Mẹ cười : "Mưa bóng mây.” 


Cơn mưa rơi nho nhỏ 
Không làm ướt tóc ai 
Tay em che trang vở 
Mưa chẳng khắp bàn tay. 


Mưa yêu em mưa đến 
Dung dăng cùng đùa vui 
Mưa cũng làm nũng mẹ 
Vừa khóc xong đã cười. 
TẾ ĐÔNG HẢI 
®)_ Tim các chữ có vẫn ươi, ươt, oang, ay trong bài chính tả. 


20 


(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 


) - (sương, xương): ... mù, cây ... rồng 
-(sa, xa): đất phù ..., đường ... 
- (sói, xói): .. xa , thiếu ... 
b) - (chiết, chiếc) : ..... cành, ...lá 
- (tiết, tiếc):  nhỡ ...,... kiệm 
- (biết, biếc): hiểu... , xanh... 


Tập làm văn 


1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : 


Xuân về 


Thế là mùa xuân mong ước đã đến ! Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, 
hoa huệ thơm nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lõo mà 
đẩy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái 
áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh. Những cành xoan 
khẳng khiu đương trổ lá, lại sắp buông toả ra những tán hoa sang sáng, tìm. 
tím. Ngoài kia, rậng râm bụt cũng sắp có nụ. 

Theo TẾ H0ÀI 


a) Những dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ? 
b) Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những cách nào (nhìn, nghe, 
hay ngửi...) ? 


2. Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè. 


Gợi ý: 
a) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm ? 
b) Mật trời mũa hè như thế nào ? 

©) Cây trái trong vườn như thế nào ? 

d) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè 2 


21 


— Têp dọc k#- 


Chim sơn ca và bỏng cúc trắng 


1. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca 
sà xuống, hót rằng : 

- Cúc ơi ! Cúc xinh xắn làm sao ! 

Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời 
xanh thẩm. 

2. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xoè cánh đón bình minh, bông cúc đã 
nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng. 

Bông cúc muốn cứu chim nhưng chẳng làm gì được. 

3. Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn hông cúc đem 
về bỏ vào lồng sơn ca. Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát, rúc 
mỏ vặt đám cỏ ẩm ướt. Cúc toả hương thơm ngào ngạt an ủi chim. Sơn 
ca dù khát, phải vặt hốt nắm cỏ, vẫn không đụng đến bông hoa. 

Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đôm ấy, sơn 
ca la đòi. Bông cúc héo lả đi vì thương xót. 


23 


4. Sáng hôm sau, thấy sơn ca đã chết, hai cậu bé đặt con chim vào. 
một chiếc hộp rất đẹp và chôn cất thật long trọng. Tội nghiệp con chỉm ! 
Khi nó còn sống và ca hát, các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát. Còn 
bông hoa, giá các cậu đừng ngát nó thì hôm nay chắc nó vẫn đang tắm 
nắng mặt trời. 


Theo AN-É0-XEM 
(Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn địch) 


(2) __ - Son ea(chiển chi) : loài chim nhỏ hơn chim sẻ, hót rất hay khi 
hót thường bay bổng lên cao. 
~ Khôn tả : không tả nổi. 
- Véo von : (âm thanh) cao, trong trễo. 
- Bình minh : lúc mặt trời mới mọc. 
- Cầm tù : bị giam giữ. 
- Long trọng : đây dủ nghi lễ, rất trang nghiêm. 


(®)__...1. Trước khi bị bỏ vào lồng, chìm và hoa sống thế nào ? 
2. Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm ? 
3. Điều gì cho thấy các cậu bó rất vô tình : 
a) Đối với chìm 
b) Đối với hoa ? 
4. Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng ? 
5. Em muốn nói gì với các cậu bó 2 


2 


Kể chuyện 
1. Dựa vào các gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Chim sơn ca và 
bồng cúc trắng : 
a) Đoạn 1 : Cuộc sống tự do, sung sướng của sơn ca và bồng cúc. 
- Bông cúc đẹp nhu thế nào ? 
- Sơn oa làm gì và nói gì ? 
- Bông cúc vui như thế nào ? 
b) Đoạn 2 : Sơn ca bị cẩm tù 
- Chuyện gì xảy ra vào sáng hồm sau ? 
- Bông cúc muốn làm gì ? 
©) Đoạn 3 : Trong tù. 
- Chuyện gì xảy ra với bông cúc ? 
- 8ơn ca và bông cúc thương nhau như thế nào ? 
d) Đoạn 4 : Sụ ân hận muộn màng. 
- Thấy sơn ea chết, các cậu bé đã làm gì ? 
- Các cậu bé có gì đáng trách ? 


2, Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


Chính tỏ H4 


1. Tập chép : Chím sơn ca và bông cúc trắng (từ Bên bờ rào, giữa đám cỏ 
đại... đến bay về bầu trời xanh thảm.) 


(®) ___ - Đoạn chép có những dấu câu nào ? 
- Tìm những chữ bắt đầu bằng r, tr, s (hoậc những chữ có dấu hỏi, 


dấu ngãi. 
(2). a) Thi tìm từ ngữ chỉ các loài vật : 
- Có tiếng bắt đầu bằng ch. M: chào mào 
- Có tiếng bắt đầu bằng rr. M: trâu 
b) Thi tìm từ ngữ chỉ vật hay việc : 
- Gó tiếng chứa vần uôt. M: tuốt lúa 
- Có tiếng chứa vần uôe. M: cái cuốc. 


25 


(3). Giải các câu đố sau : 
2) Tiếng có âm ch hay âm tr ? 
Chân gì ở tít tắp xa 
Gọi là chân đấy nhưng mà không chân ? 
(Là chân gì ?) 
b) Tiếng có vần uôe hay uôt 2 
Có sắc - để uống hoc tiêm 
Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài. 


(Là tiếng gì ?) 
Tập đọ: 
Thông báo của thư Viện Vườn chim 


1, Giờ mở cửa : 
- Buổi sáng : từ 7 giờ đến 10 giỏ. 
- Buổi chiều : từ 15 giờ đến 17 giờ. 
- Các ngày nghỉ : mở cửa buổi sáng. 
2. Cấp thẻ mượn sách : 
Mời các bạn chưa có thẻ mượn sách đến làm 
thẻ vào sáng thứ năm hằng tuần. 
3. Sách mới về : 
- Khí đại bằng vỗ cánh 
- Đà điểu trên sa mạc, tập 1 
- Khúc nhạc của rừng xanh 
- Tập bay 
~ Tình bạn của Vạc và Bồ Nông 
- Chuyện lạ về thế giới loài chìm 


Phụ trách thư viện 
VÀNG ANH 


28 


(3) ___ - Thông báo : những điều cần báo cho mọi người biết 
- Thư viện : nơi để sách, báo cho mọi người đọc hoặc mượn về đọc. 
- Đà điểu : loài chìm rất to, cổ dài, chân cao, chạy nhanh, sống ở 

vùng nồng 

(@)____ 1. Thông báo của thu viện có mấy mục ? Hãy nêu tên từng mục. 
2. Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào ? 

3. Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ? 

4. Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ? 


Luyện lử và c 
1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp : 


a) Gọi tên theo hình dáng. M: chỉm cánh cụt 
b) Gọi tên theo tiếng kêu. M:tuhú 
ce) Gọi tên theo cách kiếm ăn M: bói cá 


(cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, qua, vàng anh) 
2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau : 
a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ? 
b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ? 
c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu 2 


3. Đặt câu hỏi có cụm tử ở đâu cho mỗi câu sau : 
a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. 
b) Em ngẻi ở dãy bản thứ tư, bến trái. 
c) Sách của em đồ trên giá sách. 
M : Sao Chăm chỉ họp ở đâu ? 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : RÍu rít chim ca. 
27 


Vẻ chim 
Hay chạy lon xon 
Là gà mới nở 
Vừa đi vừa nhảy. 
Là em sáo xinh 
Hay nói linh tinh 
Là con liếu điếu 
Hay nghịch hay tếu 
Là cậu chìa vôi 
Hay chao đớp mồi 
Là chim chèo bẻo. 
Tính hay mách lẻo 
Thím khách trước nhà 
Hay nhật lân la. 
Là bà chim sẻ 
€ó tình có nghĩa. 
Là mẹ chim sâu 
Giụe hè đến mau 
Là cô tu hú 
Nhấp nhem buồn ngủ 
Là bác cú mèo... 


@_ -Vẻrtð kể có vần. VBIMH BẠN 
”....- Løn xon : dáng chay của trở nhỏ. 

- Tếu : vui nhộn, gây cười 

- Chao : nghiêng mình rất nhanh từ bên này qua bên kia. 

- Mách lẻo : kể chuyện riêng của người này cho người khác. 

- Nhật lân la : nhặt nhạnh lúc xa, lúc gần. 

~ Nhấp nhem : (mát) lúc nhắm lúc mở. 


® 1. Tìm tên các loài chim được kể trong bài. 
2. Tìm những từ ngữ được dùng : 
a) Để gọi các loài chim. M: em sáo 
b) Để tả đặc điểm của các loài chim. MM: hay chạy lon xon 
3. Em thích con chim nào trong bài 2 Vì sao 2 
4. Học thuộc lòng bài vò. 


28 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết: 
Sân chim 
Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc. 
cây có thể thờ tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kều vang 
động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy. 
chim đậu trắng xoá trên những cảnh cây sát sông. 


Theo ĐŨÀN BÙI 


(3 _.. Tập viết trước những chữ trong bài chính tả bắt đầu bằng tr, s 
(hoặc những chữ có đấu hỏi, dấu ngãi, 


(2). Điển vào chỗ trống : 
a) tr hay ch? 
- đánh ..ống , ...ống gậy 
ðèobẻo „ leo ..ẻo 
- quyển ..uyện , câu ...uyện 


b) uô† hay uôc 2 
- uống th... trắng m... 
- bắt b.... b... miệng nói 
- chải ch... , ch... lỗi 


(8). a) Thi ìm những tiếng bắt đầu bằng ct hoäc tr và đặt câu với những tiếng đó, 


M: trường > Em đổn trường. 
b) Thi tìm những tiếng có vần uốc hoặc uôï và đặt câu với những tiếng đó. 
M: cuốc —*> Ba cuốc đất. 


2g 


Tập làm võn 
1. Đọc lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây : 


———— 
Cảm ơn cháu. `) 


` 
FT = 


1Ê3/j\mrErPE 
` ƒ— 


_~ 


s.¬x 


2. Em đáp lại lời cảm ơn trong các trường hợp sau như thế nào ? 
a) Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói : “Cảm ơn bạn. Tuần sau 
mình sẽ trả." 
b) Em đến thâm bạn ốm. Bạn em nói : "Cảm ơn bạn. Minh sắp khỏi rồi." 
©) Em rót nước mời khách đến nhà. Khách nói : "Cảm ơn cháu. Cháu 
ngoan quá !” 


3. Đọc bài văn sau và làm bài tập : 


Chim chích bông 


Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. 

Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tầm. Thế mà hai cái chân tăm 
ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cử liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh 
nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bồng tỉ tẹo bằng hai mảnh vỏ trẩu 
chắp lại. Thế mà quý lắm đấy, Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn 
thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân 
cây mảnh dễ, ốm yếu. 

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà 
con nông dân. 

Theo TÔ HÖÀI 


a) Tìm những câu tả hình dáng của chích bông. 
b) Tìm những câu tả hoạt động của chích bông. 
e) Viết 2,3 câu về một loài chim em thích. 


30 


Tập đọc 
Một trí khôn hơn trăm trí khôn 


1. Gà Rừng và Chồổn là đôi bạn thân nhưng Chổn vẫn ngầm coi 
thường bạn. Một hôm, Chổn hỏi Gà Rừng : 

- Cậu có bao nhiêu trí khôn ? 

~ Mình chỉ có một thôi. 

- # thế sao ? Mình thì có hàng trăm. 

2. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một 
người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người 
thợ sản đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên : “Có mà trốn đẳng. 
trời !" Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. 

Gà Rừng thấy nguy quá, bảo Chồn : 

- Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi ! 

Chồn buồn bã : 

- Lúc này, trong đầu mình chẳng oòn một trí khôn nào cả. 

3. Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn : 

- Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé ! 

Mọi chuyện xảy ra 
đúng như Gà Rừng đoán 
Người thợ sản lôi Gà 
Rừng ra, thấy cứng đờ, 
tưởng Gà Rừng đã chết. 
Ông ta quẳng nó xuống 
đám cỏ, rồi thọc gậy vào. 
hang bắt Chồn. Thình 
linh, Gà Rừng vùng chạy. 
Người thợ săn đuối theo. 
Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, 
chạy biến vào rừng. 


3 


4. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng : 
- Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. 
Theo TRUYỆN ĐỤC 1, 1994 


- Ngắm: kín đáo, không lộ ra ngoài. 
- Cuống quýt : vội đến mức rối lên. 
- Đắn đo : cân nhắc xem lợi hay hại. 
~ Thịnh lĩnh : bất ngờ. 


® 1. Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng. 
2. Khi gặp nạn, Chồn như thổ nào ? 
3. Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn ? 
4. Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao 2 
5. Chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý duối đây : 
a) Gập nạn mới biết ai khôn. 
'b) Chồn và Gà Rừng. 
c) Gà Rừng thông minh. 


ki 
Kể chuyện đ##. 
1. Đặt tên cho tỉmg đoạn câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn. 
M: - Đoạn 1 : Chú Chồn kiêu ngạo. 
- Đoạn 2 : Trí khôn của Chồn 


2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện trên. 
3. Kể lại toàn bộ câu chuyên. 
32 


Chính tỏ r4 


1. Nghe - viết : Một trí khôn hơn trâm trí khôn (tù Một buổi sáng... đốn lấy gậy 
thọc vào hang.) 


(®) __ - Tìm câu nói của người thợ săn. 
- Cho biết cầu nói ấy được đặt trong dấu gì. 


(2). Tìm các tiếng : 


a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gf, có nghĩa như sau : 
- Kêu lên vì vui mừng 
- Cố dùng sức để lấy về. 
- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây. 
b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau : 


- Ngược lại với thật. 
- Ngược lại với f0. 
- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường. 


(3). a) Điền vào chỗ trống r, ứ hay gi 2 


Tiếng chim cùng bé tưới hoa 
Mát trong từng ...o† nước hoà tiếng chim. 
'Vòm cây xanh, đố bé tìm 
Tiếng nào ...iềng ...ứa trãm nghìn tiếng chung. 
"ĐỊNH HAI 


b) Ghi vào những chữ in đâm dấu hói hay dấu ngã ? 


Vãng từ vườn xa Em đúng ngân ngơ 
Ghim cành tho the Nghe bầy chim hót 
Ríu rít đầu nhà Bầu trời cao vút 
Tiếng bầy se sẻ. Trong lời chim ca. 
THANH (UẾ 


38 


Chim rùng Tây Nguven 


Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao rung động. Bầu trời 
trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng. 
ra mênh mông. 

Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chỉm đại bàng chân vàng mỏ. 
đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại 
phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thám, giống như có 
hàng trăm chiếc đàn cùng hoà âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi 
lội. Những con chim kơ púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cập 
mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 

Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những 
bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 


Theo THIÊN LƯƠNG. 


kl 


(3)____ - Chao lượn: bay nghiêng ởi nghiêng lại trên trời. 
- Rợp : (bóng che) kín 
- Hoà âm : phối hợp nhiều âm thanh với nhau cùng lúc. 
~ Thanh mảnh : thon thả, xinh xắn. 


(®)___ 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chím gì ? 
2. Tìm từ ngữ tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng. 
loài chỉm : 
a) Chim đại bằng. 
'b) Chim thiên nga. 
6) Chim kơ púc. 


luyện từ và côi lữ 


1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau : 


(đại bằng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mão, vạt) 


35 


2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới dây : 
a) Đen như... 
b) Hôi như... 
©) Nhanh như... 
d) Nói như... 
ø) Hót như... 
(vợt, qua, khướu, cú, cắt) 


Lai 


Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống 
bằng dấu chấm hoác dấu phẩy. 


Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò ˆˆ Chúng thường cùng ở ˆˆ cùng 
ăn ˆ cùng làm việc và đi chơi cùng nhau ˆˆ Hai bạn gắn bó với nhau như 
hình với bóng 


—rvvy= 
1, Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : Sáo tắm thì mưa. 


6 


Cò Và Cuốc 


Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi : 

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bần hết áo trắng sao ? 

Gò vui vẻ trả lời : 

- Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị ? 

Cuốc bảo : 

- Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị 
trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc 
chị phải khó nhọc thế này. 


3 


ò trả lời : 
- Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời 
cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì ! 
Kiếm ăn xong, Cò tắm rủa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đöi 
cánh dập dờn như múa. 
Theo. NGUYẾN ĐÌNH NUANG. 


@ - Cuốc : loài chim nhỏ sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay là là mặt đất 
thường kêu "Cuốc, cuốc". 
- Trắng phau phau : trắng hoàn toàn, không có vột màu khác. 
- Thảnh thơi : nhàn, không lo nghĩ nhiều 


(®) __._1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào ? 
2. Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy 2 
3. Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ? 


Chính tỏ. h4 


1. Nghe - viết : Cỏ và Cuốc (từ đầu đến ngại gì bẩn hở chị ? ) 


- Câu nói của Cò và Cuốc được đại sau dấu câu nào ? 
- Cuối các câu trên có dấu câu gì ? 


(2). Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 
a) - riêng, giêng 
- dơi, rơi 
- dạ, rạ 
b) - rẻ, rẽ 
- mở, mỡ 
- củ, Gũ 


(3). Thi tìm nhanh : 


a) Các tiếng bắt đầu bằng r (hoặc d, gí ). 
b) Các tiếng có thanh hỏi (hoạc thanh ngã ), 


38 


lập làm văn 
1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây : 


Xinlỗi. 
Tớ vệ ý quá L 


Không sao. 


2. Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào 2 


a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang : “Xin lỗi. Cho 16 đi trước một chút 

b) Một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói : “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !" 

c) Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em : "Xin lỗi bạn. Mình. 
lỡ tay thôi." 

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em : “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang 
sách trả cậu rồi. " 


3. Các câu dưới đây tả con chim gáy. Hãy sắp xếp lại thứ tự của chúng để tạo 
thành một đoạn văn : 
a) Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. 
b) Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt 
e) Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù... cu", làm cho cánh đồng quê 
thêm yên ả. 
d) Chú nhần nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. 


3g 


Bác Sĩ SóI 


® 
Nó toan xông đến ăn thịt Ngựa, nhưng lại sợ 
Ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính 
đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một 
áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ 
thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó 
khoan thai tiến về phía Ngựa. 


Tộp đọc 
2. Sói đến gần, Ngựa mới phát hiện ra. Biết \ 


là cuống lên thì chết, Ngựa bình tĩnh đợi xem. 


Sói giở trò 

Sói đến gần Ngựa, giả giọng hiền lành, bảo : 

- Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Ta đi 
ngang qua đây, nếu cậu có bệnh, ta chữa. 
giúp cho. 

Ngựa lễ phép : 

- Cảm ơn bác sĩ. Cháu đau chân quá. Ông 
làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiển, 
cháu xin chịu. 

Sói đáp : 

- Chà ! Chà ! Chữa làm phúc, tiền với nong. 


gì. Đau thế nào ? Lại đây ta xem. 

- Đau ở chân sau ấy ạ. Phiển ông xem giúp. 

3. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào 
đùi Ngựa cho Ngựa hết đường chạy. 

Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ. Thấy Sói đã cúi xuống đúng 
tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ 
giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra... 


1. Thấy Ngựa đang án cỏ, Sói thèm rỏ dãi 
ÀN 


Theo LA PHŨNG-TEM. 
(Huỳnh Lý dịch) 


@ - Khoan thai : thong thả, không vội vã. 
- Phát hiện : nhận ra, tìm ra. 
- Bình tĩnh : không sợ hãi hoặc nóng vội. 
- Làm phúc : giúp người khác không lấy tiền của. 
- Đá một cú trời giáng : đá một cái rất mạnh. 


Sói làm gì để lùa Ngựa ? 

Ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào ? 

Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá. 

Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý dưới đây : 
a) Sói và Ngựa 

b) Lừa người lại bị người lừa. 

c) Anh Ngựa thông minh. 


3E „Ái SP vyt nng 


1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bác sĩ Sói : 


Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa ? 


j}„= Ạ *= ~£ 
Kha 


2. Phân vai, dựng lại câu chuyện. 


42 


Chính tỏ 


1. Tập chép. 
Bác sĩ Sói 
Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngụa, bảo : "Có bệnh, ta. 
chữa giúp cho." Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói 


định cán vào chân cho Ngựa hết chạy, nhung Ngựa đã kịp thời tung vó, đá 
cho Sói một cú trời giáng. 


() __ - Tìm tên riêng trong bài chính tả. 
~ Lời của Sói được đật trong dấu gì 2 


(2). Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 


a) - (lối nối):... liễn, ... đi 
- (lửa, nửa): ngọn „ mỘI ... 
b) - (Ước, ưới):... mong, khăn... 
- (lược, lượt) : lẩn....., cái ... 


(3). Thi tìm nhanh các từ : 
a) Ghứa tiếng bắt đầu bằng / (hoặc n). 
b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt ). 


Tạp đọc . Nội quy Đảo Khi 


“8 


Sau một lần đi chơi xa, Khi Nâu vồ quê nhà. Cảnh vật nhiều thay đổi. 
Thấy một tấm biển lớn ngay bến tàu, Khi Nâu bèn theo mấy khách du 
lịch đến xem. 


Đọc xong, Khi Nâu cười khành khạch tỏ vẻ khoái chí. 
NGUYÊN TRUNG. 


@ - Du lịch : đi chơi xa cho biết đó biết đây. 
- Nội quy : những điều quy định mà mọi người phải theo. 
- Bảo tồn : giữ lại, không để mất đi. 
- Tham quan : xem, thăm một nơi để mở rộng hiểu biết. 
- Quản lí: trông coi và giữ gìn. 
- Khoái chí : thích thú. 


(G)___1.Nội quy Đảo Khi có mấy điều ?' 
linh những điều quy định nói trên như thế nào 2 
_8. Vi sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí 2 


luyện từ và câu. lữ; 


1. Xếp tên các con vật dưới. đây vào nhóm thích hợp : 
a) Thú dữ, nguy hiểm M: hồ 
b) Thú không nguy hiểm M: thỏ 


(hổ, báo, gấu, lợn lời, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vẫn, bò rừng, khi, vượn, tê giáo, 
sóc, chồn, cáo, hươu) 
2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau : 
a) Thỏ chạy như thế nào ? 
b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ? 
c) Gấu đi như thế nào ? 
d) Voi kéo gỗ như thế nào 2 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây : 
a) Trâu cày rất khoẻ. M: Trâu cày như thố nào ? 
b) Ngựa phi nhanh như bay. 
c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang án cỏ, Sói thèm rỏ dãi 
d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch 


e 


Tộp viết 
1. Viết chữ hoa ; 


2. Viết ứng dụng : Thẳng như ruột ngụa. 
45 


Sư Tử xuất quân 


Sư Tử bàn chuyện xuất quân 

Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài 
Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài 

Ai ai cũng được tuỳ tài lập công : 
Voi vận tải trên lưng quân bị 
Vào trận sao cho khoẻ như voi. 
Công đồn, Gấu phải kịp thời, 

Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ. 
Mẹo lừa địch, phải nhờ chú Khi... 


46 


Bỗng có người nảy ý tâu Vua : 
“Người ta bảo ngốc như Lừa 

Nhát như Thỏ Đế, xin chua vội dùng.” 
“Không ! - Vua phán - Trẫm dùng cả chứ ! 
Loại họ ra, đội ngũ không yên 
Anh Lừa lo chuyện gạo tiền, 

Giấy tờ Thỏ chạy giao liên tài tình.” 
Đã rằng khiển tướng, điều binh 

Nhìn người giao việc cho tinh mới tài. 


Phông theo LA PHŨNB-TEN 
(Nguyễn Minh deh) 


()___ - Xuất quân: đưa quân đi đánh giặc. 
x - Thần dân : người dân ở nước có vua. 
- Quân bị : các vật dùng của quân đội. 
- Công đồn : đánh đồn. 
- Quân cơ: việc quan trọng, bí mật của quân đội. 
- Giao liên : liên lạc. 
- Khiển tướng, điều binh : chỉ huy quân đội. 


(®)__.. †. Sư Tử muốn giao việc cho thần dân theo cách nào ? 

2. Voi, Gấu, Gáo, Khi được giao những việc gì ? 

3. Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ ? 

4. Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây : 
2) Ông vua khôn ngoan. 
b) Nhìn người giao việc. 
©) Ai cũng có ích. 

5. Học thuộc lòng bài thơ. 


+“ 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết 
Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên 


Hằng năm, cú đến mùa xuân, đồng bào Ê-đè, Mo-nông lại tưng bừng mở 
hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mật trời chưa mọc, từ các 
buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, 


cổ đeo vòng bạc... 
Theo LÊ TÂN 


(8) _. Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa 2 Vì sao 2 


(2). a) Điền vào chỗ trống !hay n_? 


..ầm gian...ều cổ thấp ...e te 

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ....oè 

..ưng giậu phất phơ mâu khói nhạt 

„ân ao lồng_..ánh bóng trằng. ...oø. 
NGUYÊN KHUYẾN 


b) Tìm những tiếng có nghĩa để điển vào ô trống : 


r. 
Tập làm văn AAš, 


1. Đọc lời các nhân vật trong tranh sau : 


2. Nói lời đáp của em : 
a) - Mẹ ơi, đây có phải con hươu sao không ạ ? 
~ Phải đấy, con ạ. 


~ Trông nó dễ thương quá ! 
- Nó giống eon hươu trong phim thế, mẹ nhỉ ? 
~ Nó xinh quá ! 


b) - Con báo có trèo cây được không ạ ? 
~ Được chứ | Nó trèo giỏi lắm. 


e) - Thua bác, bạn Lan có nhà không ạ ? 
~ Có. Lan đang học bài ở trên gác. 


3. Đọc và chép lại từ 2 đến 3 điều trong nội quy của trường em. 


“9 


Tộp dọc. $ 


Quả tim khi 


1. Một ngày nắng đẹp, đang leo trèo trên hàng dừa ven sông, Khỉ 
bỗng nghe một tiếng quấy mạnh dưới nước. Một con vật da sẩn sùi, dài 
thượt, nhe hàm rang nhọn hoät như một luỡi cưa sãc, trườn lên bãi cát. 


S0 


Nó nhìn Khỉ bằng cặp mắt ti hí với hai hàng nước mắt chảy dài. Khỉ 
ngạc nhiên : 

- Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ? 

- Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi. 

Khi nghe vậy, mời Cá Sẩu kết bạn. 

Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, än những hoa quả mà Khi hái cho. 

2. Một hôm, Cá Sấu mời Khi đến chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngổi lên lưng 
Gá Sấu. Bơi đã xa bờ, Cá Sấu mới bảo : 

- Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi. Tôi 
cần quả tim của bạn. 

Khi nghe vậy hết sức hoảng sợ. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, nó bảo : 

- Chuyện quan trọng vậy mà bạn chẳng bảo trước. Quả tim tôi để ở 
nhà. Mau đưa tôi về, tôi sẽ lấy tim dâng lên vua của bạn. 

3. Cá Sấu tưởng thật, liền đưa Khi trở lại bờ. Tới nơi, Khi đu vút lên 
cành cây, mắng : 

- Con vật bội bạc kia ! Đi đi ! Chẳng ai thèm kết bạn với những kẻ giả 
dối như mi đâu. 

4. Cá Sấu tẽn tò, lặn sâu xuống nước, lủi mất. 

Theo. TRUYỆN ĐỤC 1, 1994 


(2) ____ - Dả[hượt: dài quá múc bình thường. 
~ Tỉ hí : (mắt) quá hẹp, nhỏ. 
- Trấn tĩnh : lấy lại bình tĩnh. 
- Bội bạc : xử tộ với người đã cứu giúp mình. 
~ Tên tò : xấu hồ (mắc cõ). 


1. Khi đổi xử với Cá Sấu như thế nào ? 

2. Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào ? 

3. Khi nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn ? 

4. Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lúi mất ? 

5. Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật : 
- Khỉ 
- Cá Sấu 


51 


Kể chị ls 


1. Dựa vào các bức tranh sau, hãy kể từng đoạn câu chuyện Quả tim khi : 


2. Phân vai, dựng lại câu chuyện. 


Sẽ 


1. Nghe - viết : Quả tim khỉ. (từ Bạn là ai ? ... đốn hoa quả mà Khi hái cho.) 


- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa 2 Vì sao ? 
~ Tim lời của Khi và của Gá Sẩu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ? 


(2). Điển vào chỗ trống : 
a) shay x? 


b) tt hay uc ? : 
mùng , chăm ch... 
lội, I., lợi 


(3). a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sả, sửa, 
Em hãy tìm thêm các tên khác. 


b) Tìm tiếng có vẩn ưc hoặc vần uf, có nghĩa như sau : 
~ Co lại. 
~ Dùng xêng lấy đất, đá, cát, 
- Chọi bằng sừng hoặc đầu. 


ác 


Gấu trắng là chúa tò mò 

Ở Bắc Cục, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng : chim ưng 
trắng, cú trắng, thỏ trắng, đển gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật 
to khoẻ nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki-lô-gam. 

Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. 

Có lần, một thuỷ thủ rời tàu đi dạo. Trên đường trở về, thấy một 
con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi 
theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. 


s8 


Thấy mũ, gấu dừng lại. đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. 
Xong, nó lại đuổi. Anh thuỷ thủ vứt tiếp găng tay, khăn, áo choàng... Mỗi 
lần như vậy, gấu đều dừng lại, tò mò xem xét. Nhưng vì nó chạy rất 
nhanh nên suýt nữa thì tóm được anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, 
vừa sợ vừa rét run cầm cập. 


Theo LỄ (UANE L0NG, NGUYÊN THỊ THANH HUYỀN 


(E)___ - BáeCựe: nơi tân cùng ở phía bắc Trái Đất, quanh năm giá lạnh 
~ Thuỷ thủ : người làm việc trên tàu thuỷ. 
~ Khiếp đảm : quá sợ hãi. 
(@)__. 1.Hình dáng của gấu trắng như th nào ? 
2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt ? 
3. Người thuỷ thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ ? 


s 


Lựa ewsasiiiEu 


1. Chọn cho mỗi con vật 
trong tranh vẽ bên. 
một từ chỉ đúng 
đặc điểm của nó : 
tò mò, nhút nhát, dữ 
tợn, tỉnh ranh, hiển 
lành, nhanh nhẹn. 


2. Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : 
a) Dữ như... ©) Khoả như... 
b) Nhát như... d) Nhanh như... 
(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc) 


3. Điền dấu chấm hay đấu phẩy vào ö trống 2 
Từ sáng sớm _ˆ Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn 
thú ˆ Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang _ Ngoài 


đường _ người và xe đi lại như mắc củi. Trong vườn thú _ trẻ em chạy nhảy. 
tung tăng. 


tua 


Tộp viết là 
1. Viết chữ hoa : 


55 


Voi nhà 


Gần tối, con mua rừng ập xuống. Chiếc xe của chúng tôi bổng khựng lại 

Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vục 
xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe, chịu rét qua đêm. 

Gần sáng, trời tạnh. Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu : 

- Thế này thì hết cách rồi ! 

Bỗng Cần kêu lên : 

- Chạy đi ! Voi rừng đấy ! 

Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. 

Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng. 
Cấn vội ngăn lại : 

- Không được bắn ! 

Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. 

Tứ lo lắng : 

- Nó đập tan xe mất. Phải bán thôi ! 


S6 


Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh 
chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó huơ vòi về phía lùm cây rồi lững. 
thững di theo hướng bản Tun. 

Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. 


Theo. NRUYÊN TRẤN BÉ 


- Voi nhà : voi được người nuôi, dạy để làm một số việc. 

~ Khựng lại : dừng lại đột ngột vì một tác động bất ngờ. 

- Rú ga : tăng thêm ga cho máy nổ mạnh. 

- Vục (xuống vũng) : chúi ngập hẳn xuống. 

~ Thụ lự : thu mình gọn nhỏ lại. 

- Lùng lũng : to lớn và như từ đâu hiện ra trước mắt, gây ấn tượng đáng sợ. 


(@) __... 1..Vi sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng ? 
2. Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe ? 
8. Con voi đã giúp họ thế nào ? 


Chính tỏ P4 


1. Nghe - viết : Voi nhà (từ Con voi lức lắc vòi... đến hướng bản Tun.) 


@  - Imeâu số dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than. 
- Viết các tiếng huơ, quặp. 


(2). a) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống ? 
- [xâu, sâu): ... bọ, ... kim 
- (sẵn, xắn): củ + — lay áO 


- (xinh, sinh): ... sống ,,... đẹp 
- (sát, xái):.... gạo, ... bên cạnh 


b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống : 


em 
Tạp làm văn AAä, 


1. Đọc lời các nhân vât trong tranh dưới đây : 


2. Nới lời đáp của em : 
a) - Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ 
- Rất tiếc, cô không biết, vì cô không phải người ở đây. 
b) - Bố oi, bố có mua được sách cho con không ? 
- Bố chưa mua được đâu. 


©) - Mẹ có đỡ mệt không ạ 2 
- Mẹ chưa đỡ mấy. 


3. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi. 
Vì sao ? 


a) Lần đầu về quê chơi, cô bé thẩy thể nào ? 

b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ? 

e) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng ? 
d) Thực ra con vật mà cỏ bé nhìn thấy là con gì ? 


S8 


THHUNGẶĂc: 2¬ 


SÔNG BIỂN “ 


s8 


Sơn Tỉnh, Thuỷ Tỉnh 


1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên 
là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi 

Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là 
Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thuỷ Tinh, vua vùng 
nước thảm. 

2. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói : 

- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem 
đủ một trầm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà 
chín cựa, ngựa chín hổng mao. 

Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. 

3.Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, 
cho quân đuổi đánh Sơn Tính. Thuỷ Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước 
lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biến nước. Sơn Tỉnh 
hoá pháp bốc từng quả đổi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thuỷ 
Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tỉnh lại nâng đổi núi cao lên bấy 
nhiêu. Cuối cùng, Thuỷ Tỉnh đuổi sức, đành phải rút lui 

Từ đó, nãm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt 
khắp nơi nhưng lần nào Thuỷ Tỉnh cũng chịu thua. 


Theo TRUYỆN tŨ VIỆT NAM 


- Cầu hôn : xin lấy người con gái làm vọ. 

- Lễ vật : đồ vật để biếu, tăng, cúng 

- Ván : tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên. 

- - Nệp (đệp) : để đan bằng tre nứa để đựng thức ăn 
Ngà : răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng. 

- Cụa: óng nhọn ở phía sau chân gà trống. 

- Hồng mao : bòm (ngụa) 


) _.1. Những ai đến cầu hồn Mị Nương ? 
2. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ? 
3. Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần. 
4. Câu chuyện này nói lên điều gì có thật ? 
a) MỊ Nương rất xinh đẹp. 
b) Sơn Tinh rất tài giỏi. 
6) Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường. 


61 


1. Sắp xếp lại thứ tự các. 
tranh bên theo nội 
dung câu chuyện Sơn 
Tỉnh, Thuỷ Tỉnh. 


2. Dựa vào kết quả của 
bài tập 1, hãy kể lại 
từng đoạn câu chuyện 
theo tranh. 


3. Kể lại toàn bộ câu 
chuyện. 


Chính tỏ ê 


1. Tập chép : Sơn Tỉnh, Thuỷ Tỉnh (từ đẫu đến... cầu hôn công chúa.) 
(?)__ Tim và viết các tên riêng có trong bài chính tả. 
(2). a) Điển vào chỗ trống eh hay tr ? 


~ „Ú: mưa - „uyễn tin ~ „sở hằng, 
- „ý - „uyển cành  - ..ở về 
b) Ghi vào những chữ in đậm đấu hói hay dấu ngã ? 
- số chăn - chăm chi ~ mệt moïÏ 
- số ÍÐ - lỏng leø - buồn ba 
(3). Thi tìm từ ngữ 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch (hoặc ir. M: chổi rơm 


b) Chứa tiếng có thanh hỏi (hoặc thanh ngã). __ M: ngõ hẹp. 


Sẽ 


Dụ Đáo thời tiết 


® Phía tây Bắc Bộ : 

Ngày nắng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. 
© Phía đông Bác Bộ : 

Ngày nắng. Gió đông bắc oấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. 
© Gác tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế : 

Ngày nắng, có nơi có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. 
Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. 
© Các tính từ Đà Nẵng đấn Bình Thuận : 

Ngày nắng, nóng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. 
© Các tỉnh Tây Nguyên : 

Ngày nắng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. 
® Các tỉnh Nam Bộ : 

Ngày náng. Chiểu tối có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. 
Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. 
ø Khu vục Hà Nội : 

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3 . Nhiệt độ 
từ 27 đến 32 độ. 

Theo. BẢN TIN GUA BÀI TRUYÊN HÌNH VIỆT NAM. 
Ngày 29 tháng 9 năm 2002 


683 


Œ) — - Dự báo: báo trước. : 
~ Thời tiết : tình hình mưa, nắng, nóng, lạnh,... 
- Gió tây : gió thồi từ phía tây lại. 
- Nhiệt độ : độ nóng, lạnh. 
- Gió đông bắc : gió thồi từ phía đông bắc lại. 
- Gió tây nam : gió thổi từ phía tây nam lại. 


®)___ 1, Kể tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin. 
2. Nơi em ỏ thuộc vùng nào ? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao ? 
3. Em sẽ làm gì nếu biết trước : 
a) Ngày mai trời nắng ? 
b) Ngày mai trời mưa ? 
4. Theo em, dự báo thời tiết có ích lợi gì ? 


luyện †ử và câu. lữ 


- Tìm các từ ngữ có tiếng 

M: tàu biển, biển cả. 

Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau : 

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trân đó thuyền bà đi lại được. 

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi 

©) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liển 
(suối, hổ. sông) 

Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau : 

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. 

Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tỉnh, Thuỷ Tỉnh, trả lời các 

hỏi sau : 

a) Vì saø Sơn Tinh lấy được Mị Nương ? 

b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tỉnh ? 

©) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ? 


1. Viết chữ hoa : 


Lai 


° 


> 


2. Viết ứng dụng : Vượt suối bàng rừng. 
64 


1 man 


Bé nhìn biền 


Nghỉ hè với bố Phi phò như bễ 
Bé ra biển chơi Biển mệt thở rung 
Tưởng rằng biển nhỏ _ Còng giơ gọng vó 
Mà to bằng trời. Định khiêng sóng lừng. 
Như con sông lớn Nghìn con sóng khoẻ 
Chỉ có một bờ Lon ta lon ton 
Bãi giằng với sóng Biển to lớn thế 
Chơi trò kéo co. Vẫn là trẻ con. 

“TRẤN MẠNH HẢO 


@ - Bễ : dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò 
cho lửa cháy. 
- Còng : giống cua nhỏ, sống ở ven biển. 
- Sóng lừng : sóng lớn ở ngoài khơi xa. 
(3) ____ 1- Tìm những câu thơ eho thấy biển rất rộng. 
2. Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con ? 


3. Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


65 


1. Nghe - viết : Bé nhìn biển (3 khổ thơ đầu) 


(®)__ -Mỗi dòng thơ có mấy tiếng 2 
- Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ? 


2. Tìm tên các loài cá : 


a) Bắt đầu bằng ch. M: cá chỉm 
b) Bắt đầu bằng tr. M: cá trắm 
(3). Tìm các tiếng : 
a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau : 
- Em trai của bố. 
- Nơi em đến học hằng ngày. 
- Bộ phận cơ thể dùng để đi. 
b) Có thanh hỏi hoặc ihanh ngã : 
- Trái nghĩa với khó 


- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu. 
- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi 


Tập làm vị 
1. Đọc đoạn đối thoại sau, Nhắc lại lời của bạn Hà khi được bố của Dũng đồng 
ý cho gặp Dũng. 
Hà : - Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng. 
Bổ Dũng : - Cháu vào nhà di, Dũng đang học bài đấy, 
Hà : - Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép bác. 
Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau : 
a) _ - Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ? 


, 


b)_ - Em cho anh chạy thử cái tàu thuỷ của em nhé 2 
- Vâng. 


S6 


3. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi : 


a) Tranh vẽ cảnh gì 2 

b)_ Sóng biển như thế nào ? 

©) Trên mật biển có những gì ? 
đ) Trên bầu trời có những gì ? 


Cả 


Tép dọc Hi 


Tôm Càng và Cá Con 


1. Một hôm, Tôm Càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy 
một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, 
khắp người phủ một lớp vấy bạo óng ánh. 

Thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, con vật nói : 

- Chào bạn. Tôi là Cá Con. 

- Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao ? 

- Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở. 
sông ngòi, có loài ở hổ ao, có loài ở biển cả. 


68 


2. Thấy đuôi Gá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá 
Con khoe : 

- Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này l 

Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã 
queo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoát cái, nó lại 
quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn. 

3. Cá Con sắp vọt lên thì Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, 
nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một 
ngách đá nhỏ. Cú xô làm Cá Con bị va vào vách đá. Mất mổi, con cá 
dữ tức tối bỏ đi. 

4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười : 

- Cảm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo 
vệ nên tôi có va vào đá cũng không đau. 

Cá Con biết tài búng càng của Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai 
từ đấy kết bạn cùng nhau. 


Theo TRƯỜNG MĨ BỨC, TỦ NGUYỆT 
(Hoàng Lan địch) 


6) - Búng cảng : co mình lại rổi dùng càng đẩy mình vọt lên để dị chuyển. 
~ (Nhìn) trân trân : (nhìn) thẳng và lâu, không chớp mát. 
- Nắc nỏm khen : khen luôn miệng, tỏ. ÿ thán phục. 
~ Mái chèo : vật dùng đồ đầy nước cho thuyền đi. 
- Bánh lái : bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của. 
tàu, thuyền. 
~ Quẹo : rẽ. 


(3)... 1. Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gập chuyện gì ? 
2. Gá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào ? 
3. Đuôi và vẩy Cá Con có lợi ích gì ? 
4. Kể lại 'Tôm Càng cứu Cá Con. 
5. Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen ? 


68 


‡> 
Kể chuyện đế 
1. Dựa vào các tranh minh hoạ dưới đây, kề lại từng đoạn câu chuyện Tôm. 
Càng và Cá Con : 


2. Phân vai, dựng lại câu chuyện. 


70 


Chính tẻ 


1. Tập chép : 
Vì sao cá không biết nói 2 


Việt đang say sua ngám bể cá cảnh, bỗng hỏi Lân : 

- Anh này, vì sao cá không biết nói nhỉ ? 

Lân đáp : 

- Em hỏi thật ngớ ngẩn. Nếu miệng em ngậm đẩy nước, em có nói được. 
không ? 


Theo TIẾNG CƯỜI TUỔI HỤC TRÒ. 


(2). Điển vào chỗ trống : 
a) rhay đ? 
Lời ve kim ...a diết 
Xe sợi chỉ âm thanh 
Khâu những đường rạo ...e 
'Vào nền mây trong xanh. 


NGUYẾN MINH NGUYÊN 


b) tt hay ưc 
Mới vừa nắng quái 
Sân hãy r... vàng 
Bễng chiều sẵm lại 
Mờ mịt sương giãng. 


Cây cối trong vườn 
Rủ nhau th... dậy 

Đêm như loãng ra 
Trong mùi hoa ấy. 


71 


| 
tạp đúc lãi] 


Sóng Hương 


Ảnh : NGUYÊN THỊNH 


Sông Hương là một búc tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi 
đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu 
xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh thẳm của da trời, 
màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ 
in trên mặt nước. 

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang 
bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả 
phố phường. 

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh 
dát vàng. 

Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho 
không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào. 
của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm. 


Theo BẤT NƯỚC NGÀN NĂM 


7e 


- Sắc độ : mức đậm, nhạt của màu. 

- Hương Giang : tên gọi khác của sông Hương. 
~ Lụa đào : lựa màu hồng. 

- Đặc ân : ơn đạc biệt 

- Thiên nhiên : trời đất. 

- ÊÈm đềm: yên tĩnh. 


(@)__. 1. Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương. 
2. Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như 
thế nào ? 
3. Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho. 
thành phố Huế 2 


®,Ì 
Luyện tử và cõu l& 
1. Hãy xếp tên các loài cá vẽ dưới đây vào nhóm thích hợp : 


cả chép. 


cá chuồn 


cá quả (cá chuối, cả lóc) 


a) Cá nước mặn (cá biển).  M: cá nục. 
b) Cá nước ngọt (cá ở sông, hổ, ao). _M: cá chép 


7a 


2.Kể tên các con vật 
sống ở dưới nước : 
M: tôm, sứa, ba ba,... 


3. Những chỗ nào trong câu 1 và câu 4 còn thiểu dấu phầy ? 

Tràng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên 
biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng 
đô trửng mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dẫn càng 


vàng dần càng nhẹ dần. - 
Theo TRẤN HAI DƯƠNG. 


Cá sấu SỢ cá mập 


€ó một khu du lịch ven biển mới mở khá đông khách. Khách sạn nào 
cũng hết sạch cả phòng. Bỗng xuất hiện một tin đổn làm cho mọi người 
sợ hết hốn : hình như ở bãi tắm có cá sấu. 
74 


Một số khách đem 
ngay chuyện này ra hỏi 
chủ khách sạn : 

- Ông chủ ơi ! Chúng 
tôi nghe nói bãi tắm này 
có cá sấu. Có phải vậy 
không, ông ? 

Chủ khách sạn quả 
quyết : ả 

~ Không ! Ở đây làm gì 
có cá sấu ! 

- Vì sao vậy ? 

- Vì những vùng biển 
sâu như thế này nhiều cá 
mập lắm. Mà cá sấu thì rất 
Sợ cá mập. 

Các vị khách nghe 
xong, khiếp đảm, mặt cắt 
không còn một giọt máu. 


TRUYÊN VUI NƯỚC NGOÀI 


(E) ___ - Khách sạn: nhà lớn, có phòng cho thuê để ở. 
- Tin đồn : tin lan truyền từ nguời này qua người khác. 
- Quả quyết : khẳng định chắc chắn. 
- Cá mập : loại cá biển lớn, tất dữ. 
- Mặt cắt không còn giọt máu : sợ trằng bộch cả mặt. 


(2) 1-Khách tắm biển lo láng điều gì 2 
2. Ông chủ khách sạn nói thế nào ? 
3. Vì sao ông chủ quả quyết như vậy ? 
4. Vì sao khi nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn ? 


75 


Chính tỏ = 


(?›_.. Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả. 
(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 


3) (giải, dải, rải): ... thường, .. 


b) (sứi, sức) 
(đứt, đức) : cắt 
(nứt, nức) 
(3). Tìm các tiếng : 
a) Bất đầu bằng gï hoặc đ có nghĩa như sau : 
- Trái với hay. —_ 
- Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên. 
b) Có vấn ưf hoặc ưc, có nghĩa như sau : 
- Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen, dùng để viết chữ. 
~ Món ăn bằng hoa quả rim đường, 


1. Nói lời đáp lại của em trong các trường hợp sau : 
a) Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ 
sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói : “Cháu vào đi !* 
b) Em mời cô y tá ở gần nhà tới tiêm thuốc cho mẹ. Cô y tá nhận lời : "Cô. 
sẽ sang ngay." 
o) Em mời bạn đến chơi nhà. Bạn nhận lời 


„ đợi tớ xin phép mẹ đã." 


„ 


. Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 trong tiết Tập làm văn 
tuần trước : 
3) Tranh vẽ cảnh gì ? 
b) Sóng biển như thế nào ? 
e) Trên mặt biển có những gì ? 
d) Trên bẩu trời có những gì ? 


7B 


27, 


ÔN TẬP GIỮA HỌC Ki II 


“TIẾT † 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi "Khi nào ?”. 
a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 
b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về. 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 
a) Những đêm trăng sáng. dòng sông trở thành một đường trãng lung linh 
dát vàng - 
b) Ve nhỏn nhơ ca hát suốt cả mùa hè. 
Nói lời đáp lại của em : 
a) Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho bạn. 
b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ. 
c) Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác mội lúc. 


“iết2 
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa. 
Ví dụ, đố nhau : 
- Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào ? 
- Mỗi mùa có hoa gì, quả gì ? 
- Thời tiết mỗi mùa như thế nào ? 
3. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu. 
Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo 
đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên. 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Ở đâu ?”. 
a) Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 
b) Chim đậu trắng xoá trên những cành cây. 


Lại 


~ 


me 


Thoo NGÕ VĂN PHÚ 


77 


$# 


Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 
a) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 
b) Trong vườn, trãm hoa khoe sắc thắm. 


> 


Nói lời đáp của em : 
a) Khi bạn xin lỗi vì đã vô ý làm bẩn quần áo em. 
b) Khi chị xin lỗi vì đã trách mắng lầm em. 
e) Khi bác hàng xóm xin lỗi vì làm phiển gia đình em. 


“TIẾT 4 


Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

Trò choi mở rộng vốn từ về chim chóc : nói hoặc làm động tác để đố nhau 
tên, đặc điểm và hoạt động của loài chim. 

Ví dụ : 

a) Con gì biết boi, lên bở đi lạch bà lạch bạch ? 

b) Mỏ con vẹt màu gì ? 

©) Con chim chích giúp gì cho nhà nông ? 

3. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3, 4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm 
(gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết. 


,. 


“TIẾT 


. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Như thế nào ? ". 
a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 
b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè. 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 
a) Chim đậu trắng xoá trên những cành cây. 
b) Bông cúc sung sướng khón tả. 
Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau : 
a) Ba em nói rằng tối nay tỉ vi chiếu bộ phim em thích. 
b) Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao. 
©) Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng 
thi đua này. 


ma 


L xử 


» 


78 


- TIẾT6 

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

. Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú. 
Cách chơi 
a) Thi đổ giữa hai nhóm. 

b) Một bên nói tên con vật, bền thứ hai phải nêu một từ chỉ hoạt động hoặc. 
đặc điểm của con vải đó. 
©) Sau đó, hai nhóm đổi việc cho nhau 
3. Thi kể chuyện vẻ các con vật mà em biết. 


® 


7/517 
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
Tìm bộ phận câu trả lời cho câu 
a) Sơn ca khô cả họng vì khát. 
b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 
a) Bông cúc héo là đi vì thương xói son ca. 
b) Vì mải chơi, đốn mùa đông, ve không có gì ăn. 
4. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau : 
a) Cô (hoặc thầy) hiệu truởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em. 
b) Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng. 
e) Me đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ. 


„ra 


'Vì sao ?". 


ˆ, 


_TIẾT 8 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Chơi ô chữ. 
a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang ? 
- Dòng 1 : Người cưới công chúa MỊ Nương (có 7 chữ cái) 
- Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái). 
~ Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyền thư từ, điện báo,... (có 7 
chữ gái). 
- Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái) 
- Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái) 
- Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái). 
- Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ. (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H). 
- Dòng 8 : Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái), 


r9 


Dòng 1 M: 
Dòng 2 

Dòng 3 [ | 
Dòng 4 | | 
Dòng 5 | 
Dòng 6 
Dòng 7 
Dòng 8 | 


b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc. 
__ 
BÀI LUYỆN TẬP 
A. Đọc thẩm : 
Cá rô lội nước. 

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. 
Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn 
náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước 
mưa mới ấm áp. rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua. 
mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược 
trong mưa, nghe rào rào như đàn chỉm vỗ cánh trên mặt nước. 

Theo Tũ HÀI 
B. Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng : 
1. Cá rồ có màu như thế nào ? 

a) Giống màu đất. 

b) Giống màu bùn. 

c) Giống màu nước. 
. Mùa đông, cá rõ ẩn náu ở đâu ? 

a) Ở các sông. 

b) Trong đất 

e) Trong bùn ao. 
3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào ? 

a) Như cóc nhảy. § 

b) Rảo rào như đản chim vỗ cánh. 

c) Nô nức lội ngược trong mưa. 


® 


80 


4. Trong câu Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho 
câu hỏi Con gì ? 

a) Cá rô. 

b) Lội ngược. 

e) Nô nức 

Bộ phận In đậm trong câu Chứng khoan khoái đóp bóng nước mưa trả 
lời cho câu hỏi nào ? 

a) Vì sao ? 

b) Như thế nào 2 

©) Khi nào ? 


” 


__ TIẾT 10 
BÀI LUYỆN TẬP. 


A. Nghe - viết : 
Con Vận 
Mỗi khi nó chạy 
Cái đuôi cong lên, 
Đuôi như bánh lái 
Định hướng cho thuyền. 


Rời nhà xa ngõ 
Đuôi quấp dọc đường. 
Đuôi buông ủ rũ 
Là khi nó buồn. 
Nhưng mà ngộ nhất 
Là lúc nó vui : 
Chẳng hề nhấch mép. 
Nó cười bằng... đuôi. 
NUYẾN HDÀNG SữM 


- Vên : tên con chó có lõng vần. 
B. Tập làm văn : 

Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngán (khoảng 4, 5 câu) 
để nói về một con vật mà em thích. 
1. Đó là con gì, ở đâu ? 
2. Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ? 
3. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ? 

B1 


tập đọc 
Kho báu 


1. Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai 
sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc 
gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mát trời. Đến vụ lúa, họ cấy lúa, 

gặt hái xong, lại trồng khoai, trồng cà. Họ không đồ cho đất nghỉ, mà 
cũng chẳng lúc nào ngơi tay. Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đã gây dựng. 
được mệt cơ ngơi đàng hoàng. 

2. Nhưng rồi, hai ông bà mỗi ngày một già yếu. Hai con trai của họ 
đều ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền. Ít lâu sau, bà lão qua 
đời. Rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. Biết mình khó lòng qua khỏi, ông 
dặn dò các con : 

- Cha không sống mãi để lo cho các con được. Ruộng nhà có một 
kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng. 

3. Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy 
kho báu đâu. Vụ mùa đến, họ đành trổng lúa. Nhờ làm đất kĩ, vụ ấy lúa. 
bội thu. Hết mùa, hai người con lại ra công đào bới mà vẫn không tìm 
được gì. Mùa tiếp theo, họ lại đành trồng lúa và vụ ấy lúa cũng bội thu. 

Liên tiếp mấy vụ liền được mùa, hai anh em có của ăn của để. Lúc 
ấy, họ mới hiểu lời dặn dò khi trước của người cha. 


Theo NgỤ NgÔN Ê-DỗP 
(Nguyệt Tú đích) 


88 


- Kho báu : chỗ cất giữ nhiều của cải quý 

- Hai sương một nắng : làm việc vất vả từ sáng sóm đốn tối. 
- Cuốc bÃm cày sâu : ý nói chăm chỉ làm nghề nông. 

- Cơ ngơi : nhà cửa, ruộng vườn, tài sản,.. 

- Đàng hoàng : ý nói đầy đủ. 

- Hão huyền : không thể có. 

~ Bội thư : thu được nhiều hơn bình thường. 

- Của ăn của để : của cãi đủ dùng và còn có để dành. 


® 1. Tìm những hình ảnh nói lên sự cẩn cù, chịu khó của vợ chồng 
người nông dân, 
2. Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì ? 
3. Theo lời cha, hai người con đã làm gì ? 
4. Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ? 
5. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ? 


Kể chị 


1. Dựa theo các gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn câu. chuyện Kho báu : 
a) Đoạn ï : Hai vợ chồng chăm chỉ. 
- Thức khuya dậy sớm. 
- Không lúc nào ngơi tay. 
~ Kết quả tốt đẹp. 
b) Đoạn 2 : Dặn con. 
- Tuổi giả. 
- Hai người con lười biếng. 
- Lời dặn của người cha. 
©) Đoạn ở : Tìm kho báu. 
- Đào ruộng lìm kho báu. 
- Không thấy kho báu. 
- Hiểu lời dạn của cha. 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


84 


chen Gi—P! 


1. Nghe - viết : Kho báu (từ đầu đến trồng khoai, trầng cà.) 
2. Điền vào chỗ trống ua hay uơ ? 


- voi hạ. Vòi - mẻ. màng 
- th.. nhỏ - chanh ch. 
(8). Điền vào chỗ trống : 
a) thay n? - 
Ơn trời mưa....ắng phải thì 
„oi thì bừa cạn, ..ơi thì cày sâu. 
Công lênh chẳng quản bao....âu, 
Ngày ...ay ...ước bạc, ngày sau cơm vàng. 
AI ơi, đùng bỏ ruộng hoang, 
Bao nhiều tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. 
Ca dao 
b) ên hay ênh 2 


Cái gì cao lớn l... khênh 
Đứng mà không tựa ngã k`... ngay ra ? 
Câu đố 
Tò vò mà nuôi con nhện 
Đến khi nó lớn, nó qu... nhau đi 
Tò vò ngổi khóc tỉ tỉ 
Nhện ơi, nh... hõi, nh.,.. đi đằng nào ? 
Ca dao 


Tộp đọ: 
Bạn CÓ biết 2 


1. Cây lâu năm nhất 
Cây có tuổi thọ cao nhất là một cây thông ở Nhật Bản. Ước tính, nó 
đã sống trên 7000 năm. Còn ở nước ta, trong Vườn Quốc gia Cúc 
Phương, có cây chò khoảng 1000 tuổi. 
85 


2. Cây to nhất 

Cây xê-côi-a 6000 tuổi ở Mĩ to đến mức người ta đặt được cả một 
tiệm giải khát trong gốc cây. Cây bao-báp 4000 tuổi ở châu Phi cũng to 
không kém : cả một lớp 40 học sinh nắm tay nhau mới ôm được hết thân 
của nó. 


3. Cây cao nhất 

Đó là cây xê-côi-a ở Mĩ, cao tới 150 mét. 

4. Cây gỗ thấp nhất 

Đó là một loại cây ở châu Phi chỉ có hai lá. Thân nó chỉ cao chừng 
40 xãng-ti-mét, nhưng to đến mức phải 3, 4 học sinh nám tay nhau mới 
bao hết vòng thân. 

5. Cây đoàn kết nhất 

Đó là cây thông. Những cây thông mọc thành cụm thường nối rỗ với 
nhau, đói no cùng chia sẻ. 

Theo LÊ QUANG LũNG, NGUYÊN THỊ THANH HUYẾN 


@ - Tuổi thọ : thời gian sống dược của người, con vật, cây cối,... 
~ Ước tính : tính không thật tỉ mi, chính xác. 
- Tiệm giải khát : cửa hàng bán nước uống. 
- Vườn Quốc gia Cúc Phương : khu rừng ở tỉnh Ninh Bình có các loài 
cây và con vật quý hiểm, được Nhà nước bảo vệ. 


86 


®` 1. Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới 2 
2. Vì sao bài viết được đặt tôn là Bạn có biết 2 
3. Hãy nói về cây cối ở làng, phố hay trường em : 
a) Cây cao nhất. 
b) Cây thấp nhất. 
©) Cây to nhất. 


Luyện lử và côi 


1. Kể tên các loài cây mà em biết theo nhỏm. 
a) Cây lương thực, thực phẩm. _I: lúa 
b) Cây ăn quả. _M: cam 
©) Cây lấy gỗ. HH: xoan 
d) Cây bóng mát. _M:bàng 
đ) Cây hoa. M:cúc 
2. Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi - đáp theo mẫu sau : 
- Người ta trồng cây cam để lâm gì ? 
- Người la trồng cây cam để ăn quả. 
3. Điền đấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống ? 
Chiều qua — Lan nhận được thư bố ˆˆ Trong thư, bố dặn dò hai chị em 
Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dận riêng em ở cuối thư : "Con 


nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về ˆˆ bố con mình có cam ngọt 
ăn nhé †" 


Tộp viết 2 
\ 
1. Viết chữ hoa : ⁄J' | 
“ + 
z | 


2. Viết ứng dụng : Yêu luỹ tre làng. 
sư 


88 


Cây dừa 
Cây dừa xanh toả nhiều tàu, 
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. 
Thân dừa bạc phếch tháng năm, 
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. 
Đêm hè hoa nở cùng sao, 
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. 
Ai mang nước ngọt, nước lành, 
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. 
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, 
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. 
Trời trong đầy tiếng rì rào, 
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. 
Đứng canh trời đất bao la 
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. 
TRẤN BĂNG KHOA. 


® 


một điểm chia ra các phía 

: lá to, có cuống dài. 

- Canh : trồng giữ, bảo vệ. 

- Đừng đỉnh : chậm rãi, tô ra không vội vã. 


1. Các bộ phận của cây da (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với 
những gì ? 


2. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) 
như thế nào ? 

3. Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ? 

4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Chính tỏ. ề 


1. Nghe - viết : Cây dừa (8 dòng thơ đầu) 


(?) __... Nhận xét về cách trình bày các dòng thơ. 


(2). 


a) Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng s hoặc x. 
M : sắn, xà cừ. 
b) Tìm các tiếng có vần ín hoặc ính, có nghĩa như sau : 


- Số tiếp thao số 8, 
- (Quả) đã đến lúc ân được. 
- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy. 


3. Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tổ Hữu nhưng quên viết hoa nhiều 
tên riêng. Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng. 


Ta đi giữa ban ngày 

Trên đường cái, ung dung ta bước. 

Đường ta rộng thênh thang tám thước 
Đường bắc sơn, định cả, thái nguyên 
Đường qua tây bác, đường lên điện biên 
Đường cách mạng, dài theo kháng chiến... 


88 


1. Em đoạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ hoặc múa, hát,..). Các 
bạn chúc mừng. Em sẽ nói gì để đáp lại lời chúc mùng của các bạn ? 


2. Đọc và trả lời các câu hỏi : 


Quả măng cựt 


Quả măng cụt tròn như quả cam, to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân tím 
sẵm ngả sang đỏ. Cuống nó to và ngán, quanh cuống có bốn, nãm cái tai tròn 
úp vào quả. 

Tách nửa vỏ trên, ruột măng cụt sẽ hiện ra trắng muốt như hoa bưởi. Có 
đến bốn, năm múi to không đều nhau, án vào ngọt trong miệng và toả hương 
thoang thoảng 

Thoo. PHAN HỮU TÙNG 


a) Nói về hình dáng bên ngoài quả mâng cụt : 
- Quả hình gì ? 
- Quả lo bằng chừng nào ? 
- Quả màu gì ? 
- Quống nó như thế nào ? 


b) Nói về ruột quả và mùi vị quả măng cụt : 
- Ruột quả mảng cụt màu gì 2 
- Các múi như thế nào ? 
- Mùi vị măng cụt ra sao ? 


3. Viết vào vở các câu trả lời cho phần a hoặc phần b (bài tập 2). 


90 


1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về nhà bốn quả đào. Ông 
bảo vợ và các cháu : 

- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu. 

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu : 

- Thế nảo, các cháu thấy đào có ngon không ? 

2. Cậu bé Xuân nói : 

- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một 
cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ 2 

- Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét. 


Đi) 


3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ : 

- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi. 

- Ôi, cháu của ông còn thơ dại quá ! 

4. Thấy Việt chỉ chảm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc 
nhiên hỏi : 

- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế ? 

- Cháu ấy ạ ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn 
ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào trên giường rồi trốn về. 

~ Cháu là người cỏ tấm lòng nhân hậu ! - Ông lão thốt lên và xoa đầu 
đứa cháu nhỏ. 

Phỏng theo LÉP TŨN-KTÔI 


@ - Cái vò : đỗ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại. 
- Hài lòng : vừa ý, tưng ý. 
- Thơ dại : còn bó quá, chưa biết gì. 
~ Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên. 


® 1. Người ông dành những quả đào cho ai ? 
2. Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào ? 
3. Nêu nhận xét của ông về từng cháu. Vì sao öng nhận xét như vậy ? 
4. Em thích nhân vật nào ? Vì sao ? 


Kể chuyệt 


1. Hãy tóm tắt nội dung mỗi đoạn của câu chuyện Những quả đào bằng một 
cụm từ hoặc một câu. 


M: - Đoạn 1 : Chia đào 
- Đoạn 2 : Chuyện của Xuân 


2. Dựa vào kết quả bài tập 1, kể lại từng đoạn. 
3. Phân vai, dụng lại câu chuyện. 


Sẽ 


cơn Gi—P: 


1. Tập chép : 
Những quả đào 
Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả 
đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vân ăn xong, vẫn còn thèm. Còn Việt 


thì không ân mà mang đào cho cậu bạn bị ốm. Ông bảo : Xuân thích làm 
vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu. 


(2). a) Điển vào chỗ trổng s hay x? 


Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo 
reo trước cửa. ...ổ, em thấy lồng trống không. Chú. ...áo nhỏ tinh nhanh đã 
.ổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ...ân. Bỗng mèo mướp ... tới. Muớp định 
vổ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành ...oan. 
rất cao. 


b) Điển vào chỗ trống in hay ính ? 
~ To như cột đ... 
~K„„.. như bưng 
~T-.. làng nghĩa xóm 
- K.,.. trên nhường dưới 
~ Ch‹:. bỏ làm mười. 


Cây đa quê hương 


Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là 
cä một toà cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt 
tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót với giữa 
trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như 
những con rắn hỗ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiểu gầy lên những 
điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. 


98 


Chiểu chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. 


Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. 


Bó 


s 


ng sừng trâu dưới ánh chiểu kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. 


Thao NGUYÊN KHẮC VIÊN 


- Thời thơ ấu : lúc còn là trẻ con. 

- Cổ kính : cũ và có vẻ đẹp trang nghiêm. 

- Chót vót : (cao) vượt lên hẳn những vật xung quanh. 
~ Lĩ kì : lạ và hấp dẫn. 

- Tưởng chừng : nghĩ như là, ngỡ là. 

- Lững thững : (đi) chậm, từng bước một. 


1. Những từ ngữ, câu vàn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu 2 
2. Các bộ phận của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng 
những hình ảnh nào ? 
3. Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ. 
M : Thân cây rất tơ. 
4. Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào 
của quê hương ? 


1. Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả. 
2. Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây. 
M: thân cây (to, cao, chắc, bạc phếch,...) 
3. Đặt các câu hỏi có cụm từ để lảm gi để hỏi về từng việc làm dược vẽ trong 
các tranh dưới đây. Tự trả lời các câu hỏi ấy. 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : Ao liễn ruộng cả. 


9B 


Câu bé và cây sĩ già 

Bờ ao đầu làng có một cây sỉ già. Thân cây to, cành lá xum xuô, ngả 
xuống mặt nước. Một cậu bé đi ngang qua. Sản con dao nhọn trong tay, 
cậu hí hoáy khắc tên mình lên thân cây. Cây đau điếng, nhưng cổ lấy 
giọng vui vẻ, hỏi cậu : 

- Ghào cậu bé. Tên cậu là gì nhỉ 2 

~ Cháu tên là Ngoan. 

~ Cậu có cái tên mới đẹp làm sao ! 

Mặt cậu bé rạng lên. Cậu nói : 

- Cảm ơn cây. 

- Này, vì sao cậu không khắc tên lên người cậu ? Như thế. có phải 
tiện hơn không ? - Cây hỏi. 

Cậu bé rùng mình, lắc đầu : 

- Đau lắm, cháu chịu thôi ! 

- Vậy, vì sao cậu lại bắt tôi phải nhận oái điều cậu không muốn ? 

Theo TRẤN HỒNG THẮNG. 


6 


() __ - Rùng mình: bất chợt rung mạnh toàn thân vì sợ hay lạnh. 


(®)___ 1. Dậu bé đã làm điều gì không phải với cây sỉ ? 
2. Cây đã làm gì để cậu bé hiểu được nỗi đau của nó ? 
3. Theo em, sau cuộc nói chuyện với cây, cậu bó còn nghịch như 
thế nữa không 2 Vì sao 2 


ˆ 


Hoa phượng 
Hôm qua còn lấm tấm 
Chen lẫn màu lá xanh. 
Sáng nay bừng lửa thẫm 
Rừng rục cháy trên cành 


- Bà ơi ! Sao mà nhanh ! 
Phượng mở nghìn mắt lửa, 
Cả dãy phố nhà mình, 
Một trời hoa phượng đỏ. 


Hay đêm qua không ngủ 
Chị gió quạt cho cây ? 
Hay mặt trời ủ lửa 
Cho hoa bừng hôm nay ? 
LÊ HUY H0Ä 
(®) __. Tìm oác dấu câu có trong bài chính tả. 
(2). Điền vào chỗ trống : 

a) shay x? 

Bầu trời ..ám xit như ...à. xuống .. ..át tận chân trời. Sấm rền vang, chớp 
loé sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những gành 
xo_..ác, khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa dông sẩm ...ập đổ. xuống, gõ lên 
mái tôn loẳng_ ...oảng. Nước mưa_...ủi bọt, cuốn qua mảnh. sân.....i măng 
thành dòng ngầu đục. 

Theo PHAN THIẾU 


9 


b) ín hay ính 2 

Chú Vinh là thương b... . Nhờ siêng nâng, biết t..“ toán, chú đã có một 
ngôi nhà x... xắn, vườn cây đẩy trái ch... thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi 
người nên được gia đ...., làng xóm t... yêu, k... phục. 


Tập làm văn. 


1. Nói lời đáp của em trong các trưởng hợp sau : 
a) Bạn tặng hoa, chúc mùng sinh nhật em. 
b) Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bổ mẹ đi vắng, chỉ có em ở nhà. 
c) Em là lớp trưởng. Trong buổi họp cuối năm, cô giáo phát biểu chúc 
mừng thành tích của lớp. 


2. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi : 
Sự tích hoa dạ lan hương 


a) Vì sao cây hoa biết ơn ông lão ? 

b) Lúc đầu, cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nào ? 
e) Về sau, cây hoa xin Trời điểu gì ? 

d) Vì sao Trời lại cho hoa có hương thơm vào ban đêm ? 


98 


sg 


1. Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhỉ đồng. Vừa thấy Bác, các 
em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho. 
thật rõ. 

Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, 
da Bác hồng hào. Bác cùng các am đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà 
bếp. nơi tắm rửa, 


2. Khi trở lại phòng họp, Bác ngồi giữa các em và hỏi : 
- Các cháu chơi có vui không ? 

Những lời non nớt vang lên : 

- Thưa Bác, vui lắm ạ ! 


100 


Bác lại hỏi : 

~ Các cháu an có no không ? 

-Noạ! - 

~ Các cô có mắng phạt các cháu không ? 

- Không ạ ! 

Bác khan: - 

- Thế thì tốt lắm !_ Bây giờ Bác chia kẹo cho các cháu. Các cháu có. 
thích kẹo không ? 

Tất cả cùng reo lên 

-Cóạ! Cóạt 

Một em bé giơ tay xin nói : 

- Thưa Bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ạ ! 

- Gác cháu có đồng ý không ? 

- Đồng ý ạ! 

3. Các em nhỏ đứng thành vòng rộng. Bác cẩm gói kẹo chia cho từng em. 

Đến lượt Tộ, em không nhận, chỉ khẽ thư: 

~ Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên 
không được ăn kẹo của Bác. 

Bác cười trìu mến : ' : 

- Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm ! Cháu vẫn được phần kẹo như 
các bạn khác. 

Tộ mừng rỡ nhận lấy kẹo Bác cho. 


Thøo TUY PHƯƠNG và THANH TÚ 


(2)____ - Hồng hào : (da) đồ hồng, thể hiện súc khoẻ tốt. 
- Lời non nót : lời trẻ em ngây thơ. 

ện tình thương yêu. 

- Mừng rỡ: vui mừng lộ rõ ra bên ngoài. 


(®) ___...1..Bác Hồ đi thãm những nơi nào trong trại nhỉ đồng 2 
2. Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì ? 
3. Cáo em để nghị Bác chia kẹo cho những ai 2 
4. Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia ? 
5. Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan ? 


101 


Kể chị e lỂ 


1. Dựa vào các tranh dưới đây, hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện 
Ai ngoan sẽ được thưởng : 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 
3. Kể lai đoạn cuối câu chuyện theo lời của bạn Tộ. 


Chính tỏ P 


1. Nghe - 


: Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng... đến da Bác 
hồng hào.) 


(?) __ Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả. 
(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống ? 
a)_ (chúe, trúe): cây ..., ... mừng 
(chở, trở): .... lại, che... 


b) (bệt, bệch): ngối...., trắng... 
(chết, chếch) : chênh.....,, đồng hề... 


102 


Nhà chú La mới mua tỉ vi. Cái Liên, con chú, khoe với An : 

- Vô tuyến đấy. - 

Còn chú La bảo đó là cái máy truyền hình. Chú mời kháp hàng xóm. 
sang xem, vì tối nay ti vi sẽ đưa tin về xã nhà. 

Chưa đến 7 giờ, nhà chú đã chật ních người. Ai cũng háo hức chờ 
xem cái máy phát hình xã mình thế nào. Đây rồi ! Giọng cô phát thanh 


viên trong trẻo : “Vừa qua, xã Hoa Ban đã tổ chức lễ kỉ niệm sinh nhật 
Bác và phát động trồng 1000 gốc thồng phủ kín đổi trọc." Những tiểng 
reo vui, bình phẩm nồi lên : “A, núi Hồng ! Kìa, chú La, đúng không ? 
Chú La trẻ quá I° 

Đêm ấy, mọi người còn ngồi lại, vừa ăn bắp nướng vừa xem phim mãi 
đến khuya. 


()__ - Chậtních: rất chật, tuởng như không thể chứa thêm được nữa. 
~ Háo hức : vui và nông lòng chờ đợi. 
- Phát thanh viên : người chuyên đọc tin trên đãi phát thanh, truyền hình. 
- Bình phẩm : phát biểu ý kiến khen, chê người, vật hoặc việc. 


()___...1..Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì ? 
2. Tối hôm ấy, mọi người xem được những gì trên tỉ vi ? 
3. Em thích những chương trình gì trên tí vì hằng ngày ? 


108 


Luyện từ và câu 


1. Tìm những từ ngữ : 
a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhỉ. M:thương yêu 
b) Nói lên tình cảm của thiếu nhỉ với Bác Hồ. M:biốtơn 

2. Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1. 


3. Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhỉ kì niệm ngày sinh của 
Bác Hồ. Em hãy ghỉ lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu. 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : Mắt sáng như sao. 
104 


Cháu nhớ Bác Hồ 
(Trích) 
Đêm nay bên bến Ô Lâu, 
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ. 
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ 
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu. 
Mắt hiền sáng tựa vì sao. 
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời. 
Nhớ khi trăng sáng đẩy trời 
Trung thu Bác gửi những lời vào thăm. 
Đêm đêm cháu những bâng khuâng 
'Giở xem ảnh Bác cất thẩm bấy lâu. 
Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu, 
Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ. 
Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ, 
Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn. 
Theo THANH HÀI 


@ - Bài thơ trên được sáng tác trong thời kì nước ta bị chia cắt thành hai 
miền Nam, Bắc. Bạn nhỏ trong bài thơ sống ở vùng dịch tạm chiếm. 
~ Ô Lâu : con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. 
- Cất thẩm : giấu kín. 
- Ngần ngơ : cảm thấy như trong mơ. 
~ Ngờ : ngõ là, tưởng là. 


(@) ___ 1. Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đầu ? 
2. Vì sao bạn phải "cất thầm" ảnh Bác ? 
3. Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ đầu ? 
4. Tìm những chỉ tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ. 
5. Học thuộc lòng bài thơ. 


105 


Chính tỏ +4 


1. Nghe viết : Cháu nhớ Bác Hồ (từ Đêm đêm... đến Bác hồn.) 
®` _. Những từ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao 2 
(2). Điền vào chỗ trống : 
a) ch hay tr? 
...ăm sóc, một ...ăm, va ...am, ...am y tế 
b) êt hay ếch? _„ 
ngày T..., dấu v..., chênh I..., d... vải. 
(3). Thi đặt câu nhanh : 
a) Với từ chứa tiếng bát đầu bằng eh hoặc tr. 
b) Với từ chứa tiếng có vần ết hoặc ếch. 


Tạp làn vàn (ÂN, 


1. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi : H 


a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu 2 

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ? 

e) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ? 
d) Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ ? 


2. Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1. 
106 


rẻ đa tròn 


1. Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ di 
dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và 
dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó 
rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy : 

- Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé ! 

2. Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác 
lại bảo : 

- Chú nên làm thế này. 

Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ 
buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. 

Chú cần vụ thắc mắc : 

- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ ? 

Bác khẽ cười : 

- Rồi chú sẽ biết. 


107 


3. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng 
lá tròn. Thiếu nhỉ vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui 
qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng 
chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. 

Theo tập sách BÁt HỒ KINH YÊU 


(S)_____ - Thưởng lệ : thói quen hoặc quy định có từ lâu. 
- Tần ngần: đang mi nghĩ, chưa biết nên làm thế nào. 
- Chú cần vụ : chú cán bộ làm công việc chăm sóc Bác. 
- Thắc mắc : có điều chưa hiểu, cần hỏi 


@® 1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ? 
2. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào ? 
3. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng thế nào 2 
4, Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa _? 
5. Hãy nói một câu : 
a) Về tình cảm của Báo đối với thiếu nhi. 
b) Về thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh. 


108 


Kể chị 1"; 


1. Sắp xếp lại trật tự các tranh dưới đây theo đúng diễn biển trong câu 


chuyện Chiếc rễ đa tròn : 


2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện. 
3. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


Chính tẻ. ê 


1. Nghe - viết : 
Việt Nam có Bác 
Bác là non nước trời mây, 
Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn. 
Còn cao hơn đỉnh Trường Son, 
Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha. 


Điệu lục bát, khúc dân ca, 
Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam. 


LÊ ANH XUÂN 
(®) __ Tìm các tên:iêng trong bải chính tả. 


109 


2. Điền vào ô trống r, d hay gi ? Đạt đấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ 
in đậm ? 


Thăm nhà Bác 


Anh dất em vào cõi Bác xưa 
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa 
Có hồ nước lặng sôi tăm cá 
Có bươi cam thơm, mát bóng ˆ ùa. 


6 _ ào râm bụt đơ hoa quê 

Như cổng nhà xưa Bác trở về 

€ó bốn mùa _ au tươi tốt lá 

Như nhưng ngày cháo bẹ măng tre... 


Nhà gác đơn sơ một góc vườn 
Gô thường mộc mạc, cháng mùi sơn 

ường mây chiếu cói, đơn chân gối 
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn. 


Tổ HỮU 
(3). Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống : 

a) rời hay dời ? 
Tàu ... ga Sơn Tinh... từng dãy núi đi. 
giữ hay dữ? 
Hổ là loài thú Bộ đội canh ... biển trời 

b) 1ã hay lả ? 
on cò bay... bay la. Không uống nước .. 
võ hay vỏ ? 
Anh trai em tập... ... Cây SUng XÙ xÌ. 


110 


Ảnh VÕ VĂN CHIẾN. 


Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gii. Cây 
và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, toả ngát 
hương thơm. 

Ngay thẩm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng 
quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu 
nước thẳng tắp, những đoá hoa ban đã nở lứa đầu. 

Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với 
nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương. 
chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết 
chùm đang toả hương ngào ngạt 

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niểm tôn kính thiêng 
liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác. 


Thøo TẬP ĐỤC LÚP 4,1977 


@ ~ Ủy nghĩ : trang nghiêm. 
~ Tự hội : từ khắp nơi hợp lại. 
- Tam cấp : thêm nhà, lãng tẩm,... thường có ba bậc. 
- Non sông gấm vóc : đất nuớc tươi đẹp. 
- Tôn kính : hết súc kính trọng 


1H 


(®)__1. Kể tên những loài cây được trồng phía trước làng Bác. 


2. Kể tôn những loài hoa nổi tiống ở khắp miền đất nước được trồng. 
quanh lăng Báo. 


3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con 
người đối với Bác ? 


tuện vẽ có 


1. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống ? 

Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ... như bữa cơm của mọi người 
dân. Bác thích hoa huộ, loài hoa trắng ... . Nhà Bác ở là một ngôi ... khuất 
trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng ... , hàng cây gợi nhớ 
hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ... chăm sóc cây, 
cho cá ăn 

(nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tỉnh khiết, tự tay) 

2. Tìm những từ ngữ ca ngọi Bác Hồ. 

II : sáng suốt 

3. Điển dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau ? 
Tôn trọng luật lệ chung 

Một hôm Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng, 
phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý 
Đến thềm chùa ˆˆ Bác gởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào. 
Theo tập sách BÁC Hồ KÍNH YÊU 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : Người ta là hoa đất. 


112 


tạp dc “3, 


Bảo vệ như thế là rất tốt 


Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến 
khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó 
là Lí Phúc Nha, người dân tộc 
Sán Chỉ. 

Ngày đầu đứng gác trước nhà 
Bác, Nha vừa tự hào, vừa lo. Anh 
chăm chú nhìn con đường dẫn vào. 
vọng gác. Đang quan sát, bỗng 
anh thấy từ xa một cụ già cao gầy, 
chân đi dép cao su rảo bước về 
phía mình. 

Nha chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất 
tiếng chào : 

- Chú gác ở đây à ? 

Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nha 
vội nói : 

-_ Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ ! 

Ông cụ vui vẻ bảo : 

- Bác đây mà. 

- Bác cũng phải có giấy mà !_Có giấy mới được vào mà ! 

Lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới, hoảng hốt : 

- Bác Hồ đây mà. Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác ? 

Nhưng Bác Hồ đã ôn tồn bảo : 

~_ Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt. 

Theo tập sách BÁC Hồ KỈNH YÊU 


C) ____ - Chiến khu: vùng cân cú của ta trong kháng chiến chống Pháp. 
- Vọng gác : nơi có người gác. 
- Quan sát : xem xét để thấy rõ, biết rõ. 
- Rảo bước : đi nhanh. 
- Đại đội triỏng : người chỉ huy đại đội (đơn vị bộ đội khoảng 150 người). 


118 


(®)_.1, Anh Nha được giao nhiệm vụ gì ? 
2. Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ? 
3. Bác Hồ khen anh Nha thế nào ? 
4. Em thích chỉ tiết nào nhất ? Vì sao ? 


Chính tỏ l4 


1. Nghe - viết : Cây vả hoa bên lăng Bác (từ Sau lãng... đến toả hương ngào 
ngạt.) 
(2). Tìm và tập viết các tên riêng có trong bài chính tả. 
(2). Tìm các từ : 
a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gĩ, có nghĩa như sau : 
- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy... 
- Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặo biết. 
~ (Quả, lá) rơi xuống đất. 
b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau : 
- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa. 
- Đập nhọ vào vật cứng cho kêu. 
- Vật dùng để quét nhà. 


1, Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau : 
a) Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ, được cha mẹ khen. 
b) Em mặc đẹp, được các bạn khen. 
©) Em vút một hòn đá nằm giữa đường sang bên đường đồ người qua lại 
khỏi bị vấp ; một cụ già nhìn thấy, khen em. 
2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau : 
a) Ảnh Bác được treo ở đâu ? 
b) Trông Bác như thế nào (râu tóc, vầng trán, đôi mắt,...) ? 
c) Em muốn hứa với Bác điều gì ? 


.3, Dựa vào những câu trả lời trên, viết một đoạn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ. 


114 


lập đọc. 
Chuyện quả báu 


1. Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bát được một con dúi. 
Dúi lạy van xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương 
tình tha cho. Dúi báo sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. Nó 
khuyên họ lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ản đủ bảy ngày, 
bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy. 
ngày hãy chui ra. 

2. Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bản cùng làm 
nhưng chẳng ai tin. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng 
đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mua to, gió lớn, nước ngập mênh mông. 
Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc gỗ nổi 
như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau bảy ngày, họ chui ra. Cỏ cây. 
vàng úa. Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người. 


116 


3. Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buổn, chị 
đem bầu oất lên giàn bếp. 

Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa 
trong bếp. Lấy làm lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì thấy có 
tiếng lao xao. Người vợ lấy que đổi thành cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi 
quả bầu. 

Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra 
Người Khơ-mú nhanh nhảu ra trước, dính than nên hơi đen. Tiếp 
đến, người Thái, người Mường, người Dao, người Hmông, người Ê-đê, 
người Ba-na, người Kinh,... lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. 


Thao TRUYỆN Cũ KHƠ-MU. 


~ Con dũi : loài thú nhỏ, ăn củ và rễ cây, sống trong hang đất. 

- Sáp ong : chất mềm, dẻo do ong mật luyện để làm tổ. 

- Nương : đất trồng trên đổi, núi hoặc bãi cao ven sông. 

~ Tổ tiên : những người đầu tiên sinh ra một dòng họ hay một dân tộc. 


(@) 1. Gon dúi mách hai vợ chồng người di rừng điều gì ? 
2. Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt 2 
3. Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt ? 
4. Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta. 
5. Hãy đặt tên khác cho câu chuyện. 


Kể chuyệt 
1. Dựa theo các tranh sau, kể lại các đoạn 1 và 2 của Chuyện quả bầu : 


2. Kể lại đoạn 3. 
Gợi ý: 
- Người vợ sinh ra quả bầu. 


~ Hai người thấy có tiếng lao xao trong quả bầu. 
- Những con người bé nhỏ sinh ra từ quả bầu. 


3. Kể lại toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu dưới đây : 
Đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, có cách 


ăn mạo riêng. Nhưng tất cả các dân tộc ấy đều sinh ra từ một mẹ. Chuyện kể 
rằng... 


Chính tỏ l4 


chép : 


Chuyện quả bầu 


Từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người Khơ-mú nhanh 
nhảu ra trước. Tiếp đến, người Thái, người Tày, người Nùng, người Mường, người 
Dao, người Hmông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,... lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh am trên đất nước ta ngày nay. 


()____ - Hãy m cáo tên riêng trong bài chính tả 
- Các tên riêng ấy được viết thể nào ? 


(2). Điền vào chỗ trống : 
a)I hayn? 
Bác lái đò 


Bác làm nghề chở đò đã năm năm ...ay. Với chiếc thuyền ...an....ênh 
đênh mặt nước, ngày ...ày qua tháng khác, báo chăm ...o đưa khách qua 
..ai trên sông, 
TIỂNG VIET 4, 1984 
b) v hay d? 
Đi đâu mà ..ội mà. ..àng, 
Mà. ...ấp phải đá, mà quảng phải.....ây 
Thong thả như chúng em đây 
Chẳng đá nào.....ấp, chẳng ....ây nào quảng. 


Ca dao 


118 


(3). Tìm các từ : 

2) Chúa tiếng bắt đầu bằng ø hay J, có nghĩa như sau 
- Vật dùng để nấu cơm. 
~ Đi qua chỗ có nuớc. 
~ Sai sót, khuyết điểm. 

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hay dị, có nghĩa như sau : 
~ Ngược với buồn. 
~ Mềm nhưng bền, khó làm đứt. 
- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình. 


® 
Tộp dọc =#Š- 
Quyển số liên lạc 
Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì 


đẹp. Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, 
trong sổ liên lạc, cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà. 


T18 


Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyền sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho 
Trung. Trung ngạc nhiên : đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là 
một cậu học trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung 
chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố 
Trung nguệch ngoạe, cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn : 

- Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê ? 

Bố bảo : 

- Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy. 

- Thế bố có được thầy khen không ? 

Giọng bổ buồn hẳn : 

- Không. Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh. 

NGUYÊN MINH 
()__ - Lắmhøa tay: ý nói khéo tay. 
- Lời phê : lời nhận xét của thầy, cô 
~ Hi sinh : chết vì việc nước. 


(@)____ 1. Trong sổ liên lạo, cô giáo nhắo Trung điểu gì 2 
2, Bố đưa quyền sổ liên lạc cũ cho Trung xem để làm gì ? 
3. Vì sao bố buồn khi nhắc tới thầy giáo cũ của bố 
4, Trong sổ liên lạc, thầy (cô) nhận xét em thố nào ? Em làm gì đổ 
thầy (cô) vui lòng 2 


Luyện lử và côu. 
1. Xếp các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ 
trái nghĩa) : 
a`) đẹp, ngắn, nóng, thấp, lạnh, xấu, cao, dài 
b) lên, yêu, xuống, chê, ghét, khen 
© ) trời, trên, đất, ngày, dưới, đêm 
W: nồng - lạnh 
2. Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy đề điền vào mỗi ô trống trong đoạn sau 2 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Đồng bảo Kinh hay Tày ˆˆ Mường hay Dao _ 
Gia-rai hay É-đê _ˆ Xo-đãng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là 
con cháu Việt Nam _- đều là anh em ruột thịt -- Chúng ta sống chết có nhau 
- sướng khổ cùng nhau _ no đói giúp nhau. 
120 


R— 
Tập viết 1 
1, Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : Quân dân một lòng. 


tạp đọc 
Tiếng chồi tre 
(Trích) 
Những đêm hè. 
Khi ve ve 
Đã ngủ 


Tôi lắng nghe. 
Trên đường Trần Phú 
Tiếng chổi tre 
Xao xác 
Hàng me. 
Tiếng chổi tre 
Đêm hè 

Quét rác... 


121 


Những đêm đông Nhớ em nghe 


Khi cơn giông Tiếng chổi tre 
Vùa tắt Chị quét 
Tôi đứng trông Những đêm hè 
Trên đường lặng ngắt Đêm đông gió rét 
Chị lao công Tiếng chổi tre 
Như sắt Sớm tối 
Như đồng Đi về 
Chị lao công Giữ sạch lổ 
Đêm đông Đẹp lối 
Quét rác... Em nghe I 

TŨ HỮU. 


- Xao xác : từ gợi tã chuỗi tiếng động nhẹ phá vỡ cảnh yên tĩnh. 
- Lao công : người làm các công việc vệ sinh, phục vụ,... 


@ 1. Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào 2 
2. Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công. 
3. Nhà thơ muốn nối với em điều gì qua bài thơ 2 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


1. Nghe - viết : Tiếng chổi tre (từ Những đêm đông... đến hết.) 
- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? 
- Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ? 
(2). Điền vào chỗ trống : 
a) lhay n2 
- Một cây. ..àm chẳng ..ên ..on 
Ba cây chụm lại.....ên hòn ....úi cao 
Tục ngữ 
~ Nhiễu điều phủ.....ấy giá gương 
Người trong một ...ước phải thương nhau cùng. 
Tục ngữ 


122 


b) #t hay ích ? 


'Vườn nhà em trồng toàn m.... Mùa trái chín, m... lúc lÏu trên cây như đàn 
lợn con. Những chú chim ch... tỉnh ngh... nhảy lích r... trong kẽ lá. Chị em 
em tíu k. ra vườn. Ngổi ăn những múi m... đọng mật dưới gốc cảy thật là 
the. 


(3). Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : 
a) Chỉ khác nhau ở âm đầu í hoặc n. 
M: bơi lận - nặn tượng, 


b) Chỉ khác nhau ở vẫn # hoặc Ích: 
M: thịt gà - thình thịch 


ren 
lập làm văn 


1. Đọc lởi các nhân vật trong tranh dưới đây : 


„ 


. Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau : 
a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này tớ cũng di 
mượn.” 
b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ, Bố bảo : “Con cẩn tự làm bài chứ ! 
c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo : "Con ở nhà học bài đi I” 


Đọc và nói lại nội dung một trang sổ liên lạc của em. 


Lại 


128 


ộp dọc -48~ 


BÓP nát quả cam 


1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm 
nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng 
căm giận. 

2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc 
Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh". Đợi từ sáng đến 
trưa, vẫn không đượo gặp, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã 
chúi, xăm xâm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ 
bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn : 

- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại. 


124 


3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các. 
vương hầu ra ngoài mui thuyền. 

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu : 

- Cho giạc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh ! 

Nói xong, cậu tự đặt thanh qươm lên gáy, xin chịu tội. 

Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tổn bảo : 

- Quốc Toản làm trái phép nước, lỡ ra phải trị tội. Nhưng xót thấy em 
còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. 

Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam. 

4. Quốc Toán tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức : “Vua ban 
cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc 
nước.” Nghĩ đến quân giặc đang làm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu 
nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt 

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xoè bàn tay phải cho 
họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. 


Theo NGUYẾN HUY TƯỜNG 


(2) __. - Giác Nguyên: giặc từ phương Bắc (Mông Cổ - Trung Quốc), ba lần 
xâm lược nước ta đều bị thất bại. 
- Ngang ngược : bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì. 
- Trần Quốc Toản (1267 - 1285) : một thiếu niên anh hùng, em vua 
Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên. 
- Thuyền rồng : thuyền của vua, có chạm hình con rồng. 
- Bệ kiến : gặp vua. 
- Vương hầu : những người có tước vị cao do vua ban. 


® 1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta 7 
2. Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì ? 
3. Quốc Toản nóng lòng gặp Vua như thế nào ? 
4. Vì sao Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ? 
5. Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam 2 


125 


Kể chuyện lữ 


1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Bóp nát 
quả cam : 


2. Dựa vào các tranh đã được sắp xếp lại, kể từng đoạn câu chuyện. 
3. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


126 


Chính tỏ H4 


1. Nghe - viết 
Bóp nát quả cam 


Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chốt gặp vua xin đánh. 
Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho 
quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nẽn 
nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý. 


2 _. Những chữ cái nào trong bài chính tả viết hoa ? Vì sao phải 
viết hoa 2 


(2). Điền vào chỗ trống : 
a) shay x? 
- Đông ...ao thì nắng, vắng. ...ao thì mưa. 
Tục ngữ 


- Con công hay múa 
Nó múa làm....ao ? 
Nó rựt cổ vào 
Nó ...oè cánh ra. 
Đồng dao 


- ©on cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cành mềm, lộn cổ ...uống ao. 
Ông ơi, ông vớt tôi nao 
Tôi có lòng nào ông hãy xáo mảng. 
Có ...áo thì ...Áo nước trong 
Chỡ ...áo nước đục đau lòng cò con. 
Ca dao 


b) iê hay ï? 

uỷ "Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm ch... m, 

„ng nói dụ..u đồng, dễ thương. Như một cô t... n bó nhỏ, Thuỷ T... n thích 
đc đỡ mọi người, kh... n ai cũng yêu quý. 


187 


- Ra coi, mau lên ! 

Chị tôi vừa gọi, vừa kéo tôi chạy ra cửa. Chị chỉ tay về phía bói : 

- Thấy gì chưa ? 

Tôi thấy rồi. Cờ ! Cờ đỏ sao vàng trên cột cờ trước bót. Tôi ngỡ ngàng 
ngắm lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh đang bay phấp phới trên 
nền trời xanh mênh mông buổi sáng. 

Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá. Cờ 
đậu trên tay những người đang lũ lượt đổ về chợ. Trên dòng sõng mênh 
mồng, bao nhiêu là xuổng với những lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau, đổ về 
bến chợ. Xuồng nối nhau, san sát, kết thành một chiếc bè đầy cờ, bập 
bềnh trên sóng. 

Đó là buổi mít tỉnh đầu tiên của dân làng tôi mừng ngày Cách mạng 
tháng Tám thành công. 

Theo_ NGUYẾN (UANG SÁNG 


@ - Bói : đôn giặc. 
- Ngỡ ngàng : bàng hoàng, ngạc nhiên vì không ngờ tới. 
- San sát : rất nhiều, liễn sát nhau như không côn kẽ hở. 
- Bập bềnh : chuyền động lên xuống, nhấp nhô theo làn sóng. 
~ Mi tỉnh : cuộc họp đông người để thể hiện thái độ đối với một việc lớn. 
- Cách mạng tháng Tám : cuộc cách mạng diễn ra vào tháng 8 nâm 
1945 giành độc lập cho nước ta. 


128 


(?) 1. Thoạttiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cò ở đâu ? 
2. Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào ? 
3. Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào nữa ? 
4. Mọi người mang cờ đi đâu ? 


tuy tivb cái ẤP 
1. Tìm tử ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh 
dưới đây : 


2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết. 
M: thợ may 


3. Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân 
Việt Nam ta ? 


anh hùng, oao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cẩn cù, đoàn kết, vui mừng, 
anh dũng. 


4. Đặt một câu với một từ tìm được trong bài tập 3. 


129 


—Têp vá: 


1. Viết chữ hoa : 
` 
G* 
1/1 ) : 
2. Viết ứng dụng : Việt Nam thân yêu. 
Lượm 
(Treh) 


Chú bẻ loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thon thoát 
Cái đầu nghênh nghênh. 


Ca lô đội lệch 

Mồm huýt sáo vang 
Như con chim chích 
Nhảy trên đường vàng... 


Một hôm nào đó. 
Như bao hôm nào. 
Chú đồng chí nhỏ 
Bỏ thư vào bao. 


'Vụt qua mặt trận 

Đạn bay vèo vèo. 

Thư đề “Thượng khẩn” 
Sợ chỉ hiểm nghèo. 


Đường quê vắng vẻ. 

Lúa trễ đồng đòng 

Ga lô chú bẻ 

Nhấp nhô trên đồng... 
TÔ HỮU 


(‡) ____ - Loắ†choát: dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn. 
~ Cái xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình. 
- Ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, 
phía trên bép lại. 
- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi "Thượng khẩn” là thư quan trọng, 
cần chuyển gấp. 
- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây. 


@® †. Tìm những nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của Lượm trong hai khổ thơ đầu. 
2, Lượm làm nhiệm vụ gì ? 
3. Lượm dũng cảm như thế nào ? 
4. Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ? 
5. Học thuộc lòng bài thơ. 


Chính tở H4 


1. Nghe - viết : / ượm (hai khổ thơ đầu) 


- Đếm số chữ của mỗi dòng thơ. 
Ẳ@ - Nên bắt đầu viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ? 


(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 


a) (sen, xen): hoa......... kẽ 
(sưa, xưa) : ngày....., say... 
(sử, xử) : cu... lịch... 

b) (kín, kiến) : con... ..... mít 


(chín, chiến) :_ cơm „ đấu 
(tim, tiêm): kim... , trái... 


181 


(3). Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : 
a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x 
WI: nước sôï - đĩa xôi, ngôi sao - xao xác 


b) Chỉ khác nhau ở âm /hay iê. 
1í: nàng tiên - lòng tin, lúa chiêm - ehim sâu 


r£m 
Tộp làm văn đi, 
1. Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây : 


m 


Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau : 

a) Em buổn vì điểm kiểm tra không tốt. Cô giáo an ủi : “Đừng buồn. Nếu 
cố gắng hơn, em sẽ được điểm tổi." 

b) Em rất tiếc vì mất con chó. Bạn em nói : “Mình chia buổn với bạn." 

©) Em rất lo khi con mèo nhà em đi đâu, đã hai ngày không về. Bà em an ủi : 
"Đừng buồn. Có thổ ngày mai mèo lại về đấy, cháu ạ." 

3. Hãy viết một đoạn ván ngắn (3, 4 câu) kể một việc tốt của em (hoặc 

của bạn em). Ví dụ : 

- Săn sóc mẹ khi mẹ bị ốm. 

~ Cho bạn đi chung áo mua. 


182 


1. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu 

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ 
ấy trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm đổ chơi, tò mò xem bác nặn những 
ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà,... sác 
màu sặc sỡ. 

Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác 
lại kể cho tôi nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào. 

2. Dạo này, hàng của báo Nhân bỗng bị ổ. Những đồ chơi mới bằng 
nhựa đã xuất hiện. 

Một hôm, bác Nhân bảo : bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ 
chơi nữa. 

Tôi suýt khóc, nhưng cổ tỏ ra bình tĩnh : 

- Báo đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. 

- Nhưng độ này chả mấy ai mua đổ chơi của bác nữa. 

- Cháu mua và sẽ rủ bạn cháu cùng mua. 

Bác cảm động ôm lấy tôi. 


188 


3. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ẩy, tôi 
đập con lợn đất, đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, 
nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đổ chơi của bác. 

đi bác chiêu ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi 

: "Hôm nay, bác bán hết nhãn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ 
thíh đổ chơi của bác.” 

Bác còn bảo : 

~ Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn 
thích thứ này hơn trẻ thành phố. 


Thøo XUÂN (UYNH 


(2) ____ - Ế hàng: không bán được hàng. 
- Hết nhẫn : không còn lí nào, 


1. Bác Nhân làm nghề gì ? 

2. Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào ? 

3. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? 

4. Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng 
cuối cùng ? 

5. Hãy đoán xem báo Nhân sẽ nói gì với bạn nhỗ ấy nếu bác biết vì 
sao hôm đó đắt hàng. 


dau 


1. Dựa vào nội dung tóm tắt dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Người lâm 
đổ chơi : 


a) Đoạn 1 : Quộc sống vui vẻ của bác Nhân. 
bị Đoạn 2 : Bác Nhân định chuyền nghề. 
©) Đoạn 3 : Buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. 


2. Kể toàn bộ câu chuyện. 


184 


chọn s EU 


1. Nghe - viết 


Người làm đồ chơi 


Bác Nhân là người nàn đỏ chơi bằng bột màu. Khi đồ chơi bằng nhựa. 
xuất hiện, hàng của bác không bán được, bác định chuyền nghề về quê làm 
ruộng. Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành, nhờ bạn bè mua đổ chơi để bác vui 
trong buổi bán hàng cuối cùng. 


?) __ Tìm tên riêng trong bài chính tả. 


(2). Điển vào chỗ trống : 
a) chăng hay trăng ? 
.„ khoe... tỏ hơn đèn 
Cỡ sao ... phải chịu luôn đám mây ? 
Đèn khoe đèn tỏ hơn... 
Đèn ra trước gió còn..... hõi đèn ? 
Ca dao 


b) ong hay ông ? 
phép e.. rau 
e... chiêng, e.. lưng 


(3). a) Điền vào chỗ trống eh hay tr 2 

Chú Trường vừa ...ổng ...ot giỏi, vừa ...ăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào 
cũng ...ïU quả. Dưới ao, cá....ôi, cá....ép, cá....ám từng đàn. Cạnh ao là....uồng 
lợn, ...uồng trâu, ...uống gà, ...ông rất ngăn nắp. 


b) Ghi trên những chữ in đậm đấu hỏi hay dấu ngã ? 

Ông Dũng có hai người con đồu gioi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, 
bây giờ là kỉ su, làm mo than. Còn cô Hải, con gái ông, là bác sĩ nổi tiếng ơ 
bệnh viện tỉnh. 


T86 


Đàn bê của anh Hồ Giáo 


Đã sang tháng ba, đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đạp như hồi đầu 
xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng 
những đám mây trắng... : 

Hồ Giáo đứng đã lâu trên đồng cỏ. Đàn bê än quanh quần ở 
bên anh. 

Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào 
chân Hổ Giáo. Chúng vừa an vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt 
những bé trai khoả mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy qung lên rồi 
chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh... Những con bê 
cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những bé gái được bà 


186 


chiểu chuộng, chăm băm, không dám cho chạy đi chơi xa... Chúng ăn 
nhỏ nhẹ, từ tốn. Thỉnh thoảng, một con, chừng như nhớ mẹ, chạy lại chỗ 
Hồ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu. Có con còn sán vào lòng 
anh, quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế. 


Thøo PHƯỢNG VŨ 


- Hồ Giáo : tên một Anh hùng Lao động ngành chân nuôi. 
~ Trập trùng : nhiều tầng, nhiễu lớp liên tiếp. 

~ Quanh quẩn : loanh quanh ở một chỗ, không rời đầu xa. 
~ Nhảy quảng : nhảy lên vì thích 

~ Rụt rè : không mạnh dạn làm điều muốn làm. 

~ Tử tốn : chậm rãi, nhẹ nhàng. 


® 1, Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào ? 
2. Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê con với 
anh Hồ Giáo. 
3. Theo em, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy ? 


Luyện lử vờ c‹ 
1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm những từ ngữ trái nghĩa 
điển vào chỗ trống : 


2. Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bảng từ trái nghĩa với nó : 
a) Trẻ con 
b) Cuối cùng 
e) Xuất hiện 
d) Bình tĩnh 


M: Trẻ con : trái nghĩa với người lớn. 


187 


3. Chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A : 
A B 


Tô ve lỗi) 


1. Viết chữ hoa : Ôn các chữ hoa 


& 


2P: 


2. Viết ứng dụng : Việt Nam 
Nguyễn Ái Quốc 
Hồ Chí Minh 


188 


FEaY 
Tệp đọc _- 
Cháy nhà hàng xóm 


Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, 
ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay 
bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ 

- Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm. 

Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, 
bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuổng 
cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của. 
ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch. 


TRUYỆN NGỤ NHŨN 


~ Bình chân như vại : ý nói không quan tâm, lo lắng gì. 
- Tứ tung : tân ra khắp mọi chỗ, mọi nơi. 

- Bén : (lửa) bắt vào một vật, làm cháy vật đó. 

- Cuống cuồng : vội vàng, rối tít. 


(®)____ 1. Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ? 
2. Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ? 
3. Kết thúc câu chuyện ra sao ? 
4. Câu chuyện này khuyên ta điều gì ? 


189 


Đàn bê của anh Hồ Giáo 


Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quần vào chân 
anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quầng lên rồi 
chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh. Những con bê cái thì 
rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đồi chân lên như đòi bế. 


) __ Tim tên riêng trong bài chính tả. 


(2). Tìm các từ : 
a) Bắt đầu bằng eh hoặc tr: 
~ Chỉ nơi tập trung đông người mua bán. 
~ Củng nghĩa với đợi. 
- Trái nghĩa với méo. 


b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã : 
- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mua to, có sức phá hoại dữ dội. 
- Cùng nghĩa với cọp, hùm. 
~ Trái nghĩa với bận. 


(3). Thi tìm nhanh : 
a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây. 
M: chè, trám 
b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng. 
M: tủ, đũa 


Tạp lon vọy (ÂN: 


. Hãy kổ về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dỉ,...) theo các câu hỏi 
gợi ý sau : 
a) Bố (mẹ, chú, dì...) của em làm nghề gì ? 
b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, di...) làm những việc gì 2 
e) Những việc ấy có ích như thế nào ? 


2. Hãy viết những điều đã kể ở b: 


âp 1 thành một đoạn văn. 


140 


35, 


ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 


“TIẾT 1 

. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

. Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ 
thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ. 
a) Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội ? 

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ? 
c) Khi nào bạn đï đón em gái ở lớp mẫu giáo ? 
3. Ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả : 


Bố mẹ đi vắng ở nhà chỉ có Lan và em Huệ Lan bày đồ chơi ra dỗ em em 
buổn ngủ Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ. 


“TIẾT 2 
. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


mm 


2. Tìm các tử chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây : 
Em vẽ làng xóm Em quay đầu đỏ 
Tre xanh, lúa xanh Vẽ nhà em ở 
Sông máng lượn quanh Ngói mới đỏ tươi 
Một dòng xanh mát Trường học trên đổi 
Trời mây bát ngát Em tô đỏ thắm. 
Xanh ngắt mùa thu... ĐỊNH HÃI 


3. Chọn hai từ em vừa tìm được ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đỏ. 
4. Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau : 
a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay. 
b) Vào những đêm có trăng sao, luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ. 
©) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú. 
d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ. 


141 


< TIẾT 


. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho những câu sau : 
a) Giữa cánh đồng, đân trâu đang thung thăng gặm cỏ. 
b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp. 
e) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa. 
d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo. 
3. Điền dấu chấm hỏi hay dầu phẩy vào mỗi ô trống trong truyện vui sau ? 
Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn : 
- Chiến này _ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ˆ 
Chiến đáp : 
- Thế bổ cậu là bác sĩ rắng _ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng 
nào 


"mm 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

2. Nói lời đáp của em : 

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em. 

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10, 

e) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đĩ dự trại hè. 
Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau : 

a) Gấu đi lặc lè. 

b) Sư Tử giao việc cho bổ tôi rất hợp lí. 

6) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi. 


“TIẾT 5 
. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 
a) Bà đến choi, em bật tỉ vì cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !° 
b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá I" 
e) Bạn em va vào bàn, làm roi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm 
phục : “Cậu nhanh thật đấy !' 
3. Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu sau : 
a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điểu binh khiển tướng rất tài. 
b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thuỷ thủ thoát nạn. 
e) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức, 
148 


° 


)„m> 


_ TIẾT 6 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

2. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 

a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm cho 
hết bải tập đi." 

b) Em sang nhà bạn mượn bạn quả bóng. Bạn bảo : “Mình cũng đang 
chuẩn bị đi đá bóng” _ 

c) Em muến trèo cây hái ổi. Chú em bảo : “Cháu không được trèo, Ngã đấy !' 

Tìm bộ phận của mỗi câu sau trả lời câu hỏi "Để làm gì ?. 

a) Để người khác qua suối không bị ngã nua, anh chiến sĩ kê lại hòn đá. 
bị kênh. 

b) Bông cúc toả hương thơm ngào ngạt đồ an ủi sơn oa. 

c) Hoa dạ lan hương xin Trời cho nó được đổi vẻ đẹp thành hương thơm 
để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng. 


4. Điền dấu chấm than hay dấu phẩy vào những ô trống trong truyện vui sau ? 


e 


Dũng rất hay nghịch bẩn nên ngày nào bố 
mẹ cũng phải tám cho cậu dưới vòi hoa sen. 
Một hôm ở trường _ˆ thầy giáo nói với 


Dũng : 
-Ô _ Dạo này em chóng lớn quá 
Dũng trả l 


- Thưa thầy ˆˆ đồ là vì ngày nào bố mẹ 
em cũng tuới cho em đấy ạ. 
Theo TIẾN CƯƠI TUỐI HỤC TRŨ. 


“TIẾT 7 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa 
nói : "Bạn đau lắm phải không ?” 
b) Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo : 
“Đừng tiếc nữa cháu ạ ! Ông sẽ mua chiếc khác.” 
c)_ Em quết nhà đỡ mẹ. Nhà chưa thật sạch, nhưng mẹ bảo : *Con muốn 
giúp mẹ là tốt rồi. Nhất định lần sau con sẽ quót sạch hơn.” 


148 


3. Kế chuyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu chuyện : 


_ TIẾT 8 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Xếp các từ cho dưới dây thành từng cặp tử trái nghĩa : 
đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy. tối, nhiều, béo, dữ. 
3. Em chọn dấu câu nào để điển vào mỗi ô trống ? 


Bé Sơn rất xinh _ Da bé trắng hồng _ má phinh phính _ môi đỏ 
tóc hoe vàng ˆˆ Khi bé cười “ˆ cái miệng không răng toót rộng ˆˆ trông 
yêu ơi là yêu ! 

4. Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói vẻ em bé của em (hoặc em bé của nhà hàng xóm). 
Gợi ý: 
- Bó mấy tuổi 
- Hình dáng (đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc, dáng đi,...) của bé như 
thế nào ? 
- Tính tình của bé có gì đáng yêu 2 


_ TIẾT 9 
BÀI LUYỆN TẬP 
A. Đọc thẩm : : 
Bác Hồ rèn luyện thân thể 

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào. 
Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác 
chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không 
Có đồng chí nhắc : 

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân. 

- Cảm ơn chú. Báo tập loo chân không cho quen. 

Sau giờ tập, Bác tắm nuớc lạnh để luyện chịu đựng với giá rét 

Theo tập sách ĐẦU NRUŨN 

144 


B. Hà theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng : 
. Câu chuyện này kể về việc gì 2 
a) Bác Hồ rèn luyện thân thể. 
b) Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc. 
e) Bác Hồ tập leo núi với đôi bàn chân không, 
Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ? 
a) Dậy sớm, luyện tập. 
b) Chạy, leo núi, tập thể dục 
e) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh 
Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ? 
a) Leo - chạy 
b) Chịu đựng - rèn luyện 
©) Luyện tập - rèn luyện 
4. Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bở suổï trả lời cho câu hỏi nào ? 
a) Làm gì? 
b) Là gì ? 
c) Như thế nào ? 
Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chậu đựng với 
giá rét trả lời cho câu hỏi nào ? 
a) Vì sao 2 
b) Để làm gì ? 
6) Khi nào ? 


là 


e 


bại 


BÀI LUYỆN TẬP 
A. Nghe - viết : ._ 
Hoa mai vàng 

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh 
hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. 
Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh mai xoè ra mịn màng như lụa. 

Theo MÙA XUÂN VÀ PHONG TỤD VIỆT NAM. 

B. Tập làm văn : 
Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4, 8 câu) 
nói về một loài cây mà em thích. 

1, Đó là cây gì, trồng ở đâu ? 

2. Hình dáng cây như thố nào ? 

3. Cây có ích lợi gì ? 

145 


20. 


BỔN 
MÙA. 


CIIẾ 


CHIM 
CHÓC 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn. 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Mục lục 


Chuyện bốn mùa. 

Chuyện bốn mùa. 

Tập chớp : Chuyên bốn mùa 
Phân biệt lín, dấu hỏi dấu ngã 
Lá thư nhầm địa chỉ 

Mỗ rộng vốn từ : ừ ngữ về các mùa 
Đạt và trả lời câu hỏi Kh/ nào ? 
Chữ hoa : #' 

Thứ Trung thu 

Nghe - viết : Thư Trung thu 
Phân biệt In, dấu hỏi! dấu ngã 
“Đáp lời chào, lời tự giới thiệu 


Ông Mạnh thắng Thần Gió. 
Ông Mạnh thắng Thần Gió. 
Nghe - viết : Gió 

Phân biệt s⁄z, lêU iêc 

Mùa xuân đến 

Mở rông vốn từ : từ ngữ về thời tiết 
Đạt và trả lời câu hỏi Khí nào 
Dấu chấm, dấu chấm than 
Ghữ hoa : © 

Mùa nước nổi 

Nghe - viết : Mưa bồng mày 
Phân biệt s/x, iêU iêc. 

Tả ngắn về bốn mùa 


Chim sơn ca và bông cúe trắng 

'Chim sơn ca và bông cúc trắng. 

Tập chép : Chim sơn ca và bông cúc trắng. 
Phân biệt trích, uôi/ uôc 


146 


Tuần. 
Chủ điểm 


22 


CHỤM: 
CHÓC 


23. 


MUÔNG 
THỦ 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn. 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn 
Tập đọc 

Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu. 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Thông báo của thư viện vườn chím 
Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ về chim chóc 
Đại và trả lỏi câu hỏi Ở đâu ? 

Chữ hoa : đổ, 

Về chim 

Nghe - viết : Sân chim 

Phân biệt trích, uôtUộc. 

Đáp lời cảm ơn 

Tả ngắn về loài chim 


Một trí khôn hơn trăm trí khôn. 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn. 

'Nghe - Viết : Một í kiiôn hơn tấm tí khôn 
Phân biệt r/dígi, dấu hỏi dấu ngã 
Chim rừng Tây Nguyên 

Mở rộng vốn từ : từ ngữ về loài chim 
Dấu chấm, dấu phẩy 

Chữ hoa : 

Cò và Cuốc 

Nghe - viết : Cò và Cuốc. 

Phân biệt r/dígi, dấu hỏi dấu ngã 
Đáp lời xin lỗi, Tả ngắn về loài chim 


Báo sĩ Sói 
Bác sĩ Sói 

Tập chép : Bác sĩ Sói 

Phân biệt Ìn, ưGe/ ượt 

Nội quy Đảo Khi 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ về muông thú 
Đạt và trả lời câu hỗi Như thế nào 2 
Chữ hoa : Š 

Sự Tử xuất quân 

'Nghe - Vết : Ngày hội dua voi ở Tây Nguyễn. 
Phân biệt In, ưgfuơt 

Đáp lời khẳng định. Viết nội quy. 


147 


Tuần 
Chủ điểm 


24. 


MUÔNG. 
THÚ 


26. 
SÔNG 
BIỂN 


Tập đọc. 
Kể chuyện. 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu. 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọo 
Kể chuyện 
Chính tẢ 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Ghính tả 


Tập làm văn 


Tập đọo 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập dọc 
Luyên từ và câu. 


Tập viết 
Tập đọc 


Quả tìm khi 

Quả tim khỉ 

Nghe - viết : Quá tìm khỉ 
Phân biệt s, uc/ut 

Gấu trắng là chúa tò mò 
Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ về loài thú 
Dấu chấm, dấu phẩy 
Chữ hoa : “ 3L 

Voi nhà 

Nghe - viết : Voí nhả 
Phân biệt s/, ueiut 

Đáp lời phủ định 

Nghe - trả lời câu hỏi 


Sơn Tỉnh, Thuỷ Tinh. 

Sơn Tính, Thuỷ Tinh 

Tập chép : Sơn Tính, Thuỷ Tính 
Phân biệt trch, dấu hồi/ dấu ngã 
Dự báo thời tiết 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngũ về sông biển! 
Đạt và trả lời câu hỏi Vì sao 2 
Chữ hoa : 

Bê nhìn biển 

Nghe - viết : Bé nhìn biển 

Phân biệt trch, dấu hỗi/ dấu ngã 
-Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời 
câu hỏi 


Tôm Cảng và Cả on 
Tôm Cảng và Cá Don 

Tập chép : Vì sao cá không biết nói ? 
Phân biệt r/d, ức ưt 

Sông Hương 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ vổ sông biển. 
Dấu phẩy 

Chữ hoa : ở 

Cá sấu sợ cá mập 


0 
sa 


148 


Tuần. 
'Chủ điểm 


i7 
ÔN TẬP 
GIỮA _ 
HỌC Ki II 


28. 


CÂY CỐI 


2) 


GÂY GỐI 


Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện. 
Ghính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 
Tập đọc. 

Kể chuyện 
Ghính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Nghe - viết : Sống Hương 
Phân biệt rÍd/gi, ưc/ tt 
Đáp lời đống ý. Tả ngắn vế biển 


Kho báu 
Kho báu 

Nghe - viết : Kho báu 

Phân biệt ua/Lo, lin, ên/ênh 

Bạn có biết ? 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngũ về cây cối 
'Đật và trả lời câu hỏi Để làm gì ? 
Dấu chẩm, dấu phẩy 

Chữ hoa : 

Cây dừa 1 

Nghe - viết : Cây dừa 

Phân biệt s, [nfnh. Viết hoa tên riêng 
'Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối 


Những quả đào 

Những quả đào 

Tập chép : Những quả đào 
Phân biệt s⁄x, vinh 

Cây đa quê hương 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngũ về cây cối 
Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì 2 
Chữ hoa : ClẲ (kiểu 2) 

Cậu bé và cây sỉ già 

Nghe - viết : Hoa phượng. 

Phân biệt sửx, iniinh 

'Đáp lời chia vui 

Nghe - tả lời câu hỏi 


76 
78 


77-81 


149 


Tuần 
Chủ đểm. 


30. 


BÁC Hị 


31 


BÁC HỒ 


32. 
NHÂN 
DÂN 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và cầu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm vàn 


Tập đọc 
Kể chuyện. 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và cầu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm vàn 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập đọc. 


Ai ngoan sẽ được thưởng, 

Ai ngoan sẽ được thưởng, 

Ngho - viết: Ai ngoan số được thưởng 
Phần biệt trích, ðƯêch 

Xem truyền hình. 

Mổ rộng vốn từ : từ ngũ về Bác Hồ 
Chữ hoa : ŸÏ[ (kiểu 2) 

Cháu nhớ Bác Hồ 

Nghe - viết: Cháu nhớ Bác Hổ 
Phần biệt trích, êƯếch 

Nghe - trả lời câu hỏi 


Chiếc rễ đa tròn 

Chiếc rễ đa tròn 

Nghe - viết : Việt Nam có Bác. 
Phân biệt ridigj, dấu hồi' dấu ngã 
Cây và hoa bên lãng Bác. 

Mở rộng vốn từ : từ ngữ về Bác Hồ. 
'Dẩu chẩm, dấu phẩy 

'Chữ hoa : 8[ (kiểu 2) 

Bảo vệ như thế là rất tốt 

Nghe - ết : Cây và hoa hồn lăng Bác 
Phân biệt r/digj, dấu hỏi/ dấu ngã 
Đáp lời khen ngợi 

Tả ngắn về Bác Hồ 


huyện quả bầu 

huyện quả bầu 

Tập chép : Chuyện quả bẩt 

Phân biệt la, v/d 

Quyền sổ liên lạc 

'Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy. 
Chữ hoa : 9. (kiểu 2) 

Tiếng chổi tre. 


100 
102 


102 
103 
104 
104 
108 


106 
108 


107 
109 


109 
111 


112 
112 
118 


114 


T14 


118 
117 


118 
119 
120 
121 
121 


180 


Chủ điểm 


33. 
NHÂN 
DẪN 


34. 


NHÂN 
DÂN 


35. 
ÔN TẬP. 
CUỐI _ 
HỌC Ki II 


hính tả 


Tập làm vân 


Tập đọc. 
Kể chuyên 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả. 


Tập làm vân 
Tập đọc 

Kể chuyện 
Ghính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 


Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn 


Nghe - viết : Tiếng chổi tre 
Phân biệt In, ít ích 

Đáp lời từ chối 
Đọc sổ liên lạc 


Bóp nát quả cam 

Bớp nát quả cam 

Nghe - viết : Bóp nắt quả cam 
Phân biệt s/«, lIê 

Lá cờ 

'Mởrông vốn từ : từ ngữ chỉ nghồ nghiệp. 
Chữ hoa: fÙ (kiểu 2) 

Lượm 

Ngho - viết : Lượm, 

Phân biệt s/x. lê 

Đáp lời an ủi 

Kể chuyện được chứng kiến (viết) 


Người làm đổ chơi 

Người làm đổ chơi 

Ngho - viết : Người làm đổ chơi 
Phản biệt trích, /ô, dấu hồi/ dấu ngã 
Đàn bê của anh Hồ Giáo 

Từ trái nghĩa 

Mở tông vốn từ : từ ngữ chỉ nghề nghiệp, 
Ôn cách viết cáo chữ hoa ; CL, SỈ, 
5L, 9, ÐỦ (dầu 2) 

Cháy nhà hàng xóm 

Nghe - viết : Dàn bê của anh Hổ Giáo 
Phân biệt trích, dấu hỏi/ dấu ngã 
Kể ngắn về người thân (nói, viết) 


122 


123 


124 
128 


127 
128 
12g 
180 
180 
11 
182 


188 
184 


1885 
188 


187 


188 
188 


140 
140 


141-145 


161 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Biển tập lấn dân 
tiên tập tái bản 

Điền tập kĩ thưột - mĩ thuc 
Thiết lế sách 

Trình bảy bia 

Minh loa 


iu bắn iu 


Chế bản 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiếm Tổng Giám đốc NGÔ TRẨN ÁI. 
Thỏ Tổng Giám đốc kiêm Tông biên tập VŨ VĂN HÙNG. 


TRẤN THỊ PHỦ BÌNH 
TRỊNH ĐÌNH DỰNG 
"ĐẶNG MINH HIẾN - PHẠM NGỌC TỚI 

NGUYÊN KIM DUNG 

ĐĂNG MINH HIẾN 

ĐĂNG MINH HIẾN - TÚ ÂN - QUỐC ANH - NGUYỄN BÍCH LA. 
NGUYÊN TRƯNG DŨNG - NGUYỄN MẠNH HÙNG 

PHÒNG SỬA BẢN IX (NNB GIÁO ĐỤC TẠI HÀ NỘP. 

CÔNG TY CỔ PHẨN MĨ THUẬT VÀ TRUYỂN THÔNG 


'YÊN NGỌC BẢO. 


182 


TIẾNG VIỆT 2 - TẬP HAI 
Mã số : 1H202T4 


m cuốn, khổ 17 x 24 ern. 

In tại Công tỉ cổ phẳn ín.......... 

Sấïn Số XB : 01-2014/CXB/72 ~1082GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... nằm 2014 


